Vài nét về Tâm lý học phổ 
thông và Tâm lý học Phật 
giáo 

Thích Nữ Hương Nhủũ 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Mục lục 


LỜI NÓI ĐẦU 
PHẬN MỘT 
PHẦN HAI 
PHẬN BA 
PHẬN BỒN 


Thích Nữ Hương Nhũ 
Vài nét về Tâm lý học phổ thông và Tâm lý học Phật giáo 
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 
LỜI NÓI ĐẦU 


Trong cuộc sống, có người quan niệm tâm lý là sự hiểu biết 
về ý muốn, nhu cầu, thị hiếu của người khác, là sự cư xử lý 
tình huống của một người. Đôi khi người ta còn dùng từ tâm 
lý như khả năng “chinh phục đối tượng”. Thực ra tâm lý 
khống chỉ là ý muốn nhu cầu, thị hiếu và cách ứng xử của 
mọi người, mà nó còn bao hàm vô vàn các hiện tượng khác 
nữa. Tâm lý con người luôn gắn liền với từng hành vi cử chỉ. 
Bất cứ một lời nói cử chỉ hay hành động nào của con người 
từ đơn giản đến phức tạp nhất cũng đều có mặt tâm lý cả. 
Theo sách tâm lý dùng trong trường Sư Phạm đã khẳng định 
: “Tâm lý là đời sống tỉnh thần của con người”..Các nhà tâm 
lý học luôn luôn có ý định tìm hiểu cái “đời sống tinh thần” 
ấy qua các công trình nghiên cứu và trắc đạt. “Với sự phát 
triển của khoa học kỹ thuật, các ngành Tâm lý học tin tưởng 
vào các kết quả thực nghiệm về tâm lý con người nhằm 
quan tâm mọi vấn đề trong cuộc sống muôn màu muôn vẻ 
của thế gian. 

Tâm lý học Phật Giáo có một sự liên hệ chặt chẽ với tâm lý 
học phổ thông qua sự phân tích các vấn đề tâm thức vô 
cùng tinh tế. Nhưng niềm ưu tư của Phật Giáo là chữa bệnh 
hơn là phân tích. Điểm trọng yếu là kết quả thiết thực đối 
với con người chứ không phải chỉ suy cứu suông có tính cách 


triết học. Tâm lý học Phật Giáo được xây dựng trên chân lý 
vĩnh hằng của Dukkha, một trạng thái bất toại nguyện của 
chúng sanh hữu tình mà Đức Phật đã tuyên bố: 

“Chỉ có một điều, Như Lai dạy, đau khổ và chấm dứt đau khổ 
phải đạt đến “Như vậy, Tâm lý học Phật Giáo cũng không 
ngoài mục đích diệt khổ cho con người. Đức Phật đặt nặng 
sự chú ý vào tâm và những hiện tượng tâm linh là vì đời 
sống nội tâm có một vai trò quyết định làm phát khởi hành 
động của con người. An lạc hay đau khổ đều do cái tâm mà 
thôi. Tâm lý học Phật Giáo hướng dẫn ta vào đường lối 
phân biệt và khảo sát nhằm khuyến khích mỗi người tự phát 
triển năng lực và phẩm chất nội tâm. 

Tìm hiểu Tâm lý học phổ thông và Tâm lý học Phật Giáo là 
hấp dẫn và hữu ích. Dù người viết chưa nghiên cứu một 
cách tường tận các vấn đề tâm thức cũng như chưa có sự 
chứng đạt tâm linh nào để có thể thấy sâu vào bên trong 
những sinh hoạt nội tâm bằng trí tuệ minh sát, nhưng với 
tinh thần của một sinh viên tập làm một để tài khoa học 
người viết quyết định chọn vấn đề Tâm lý học trong khảo 
luận tốt nghiệp này. 

Bài viết sẽ giới thiệu vài nét về Tâm lý học Phật Giáo để thấy 
rõ hơn rằng Tâm lý học Phật Giáo có liên hệ với tâm lý học 
phổ thông, nhưng có những điểm khác biệt căn bản về 
nguyên lý của sự tư duy, quan niệm về cấp độ nhận thức; 
Người viết sẽ trình bày về các yếu tố cấu hợp thành phần 
tâm linh và so sánh với Tâm lý học phổ thông do tầm quan 
trọng của chúng ta đối với cơ chế hoạt động tâm lý con 
người. Sau hết xin được khẳng định: Sự an lạc nội tâm và 


hướng dẫn được nội tâm chỉ có thể đạt được qua công trình 
tự quán chiếu dựa trên đức hạnh trong sạch và Thiền tập. 
Hoàn thành luận văn tốt nghiệp này, con xin thành kính ghi 
ân: 

Thượng Toạ Thích Chơn Thiện. Tiến sĩ Phật học. 

Giáo Sư Trần Tuấn Lộ Tiến sĩ Tâm lý học 

Đã khích lệ và tận tình hướng dẫn con trong quá trình thực 
hiện đề tài. 

Trân trọng ghi ân Giáo sư Minh Chỉ và các tác giả của những 
tác phẩm đã cung cấp tư liệu cho luận văn tốt nghiệp. 

NS Thích Nữ Hương Nhủũ 


Thích Nữ Hương Nhũ 
Vài nét về Tâm lý học phổ thông và Tâm lý học Phật giáo 
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 
PHẦN MỘT 
DẪN NHẬP 


Chúng ta đang sống trong thời đại của cuộc cách mạng 
khoa học kỹ thuật đã và đang diễn ra ở quy mô toàn thế giới 
với mộc tốc độ chưa từng thất. Cuộc cách mạng ấy đã làm 
thay đổi về căn bản tính chất và nội dung lao động của con 
người. Con người phải đứng trước các yêu cầu về chức năng 
trí tuệ, các phẩm chất ý chí, tình cảm, các quá trình tâm lý 
và tính sáng tạo của tư duy. Thêm vào đó là một cuộc sống 
quá sung mãn về vật chất nhưng vẫn không có được niềm 
an lạc, hạnh phúc vĩnh hằng (mà họ cứ ngỡ rằng vật chất sẽ 
đem lại) Niềm hạnh phúc trên thế gian mong manh như làn 
khói quyện, như áng mây trôi. Bên cạnh đó, sự sợ hãi, lo 
lắng, bệnh tâm thần do bất toại nguyện khôn ngừng phát 
sinh do ảnh hưởng các điều kiện trần thế, bắt nguồn từ 
tham dục và luyến ái. Cuộc sống bất an do sợ hãi thất vọng 
đem lại các chứng của bệnh tâm thần. Một nhà tâm lý học 
đã khẳng định: 


“Chúngta tự hào là đã ngự trị được thiên nhiên, nhưng 
chúng ta vẫn là nạn nhân của thiên nhiên bởi vì chúng ta 
chưa học được cách chế ngự bản thân của chúng ta. Dần 


dần nhưng chắc chăn, chúng ta tiến đến tai hoạ"[1] 


Như vậy các cứng tâm thần cần phải được chế ngự và trị 
liệu. Sự chọn lựa tinh thần tiêu cực hay tích cực hoàn toàn 
do chính chúng ta. Mỗi con người đều có khả năng kiểm 
soát tỉnh thần mình. Trong cuộc sống hiện đ5i này, con 
người nếu không biết điều hợp tâm lý mình cho thích đáng 
chắc chắn sẽ bị rối loạn khủng hoảng, dễ dàng đưa đến ý 
nghĩ và hành động tiêu cực: 


“Khónắm giữ, khinh động 
Theo các dục quay cuồng 
Lành thay điều phục tâm 
Tâm điều an lạc đến” [2] 


Người trí phải biết điều hoà tâm, điều phục tâm. Phải biết rõ 
sự sinh khởi, vị ngọt sự nguy hiểm và sự xuất ly của từng 
trạng thái cảm thọ của tâm thức. Phương pháp căn bản của 
đạo Phật là quán xét nội tâm, nhìn thẳng vào nội tâm. Cái 
lối quay nhìn vào trong, lấy lòng tự xét lòng này trường phái 
Hành vi luận (Beheviourism) phê phán rằng nào có khác chỉ 
“đứng sau cửa sổ mà nhìn chính mình đi qua” Chỉ trích 
phương pháp quán nội tâm không có khả năng tách biệt chủ 
thể đi tìm hiểu với sự vật được quan sát. Quả là hành vi 
luận “đã nêu lên một vấn đề: truyền đạt cho người khác 
những sự kiện nội tâm -vốn là cái rất riêng tư thầm kín của 
mỗi cá nhân. Có thể được hay chăng? Đối với một nền tâm 
lý học có tham vọng khách quan như tâm lý học Tây phương 


thì vấn đề cáng trở nên nan giải. Nhưng đạo Phật đã không 
đặt trọng tâm lý học của mình nơi điểm đó. Rất thực tế, chỉ 
nhằm cho chúng ta có thể tự biết lấy mình để làm chủ được 
trạng thái tâm thức của mình và có thể thoát khỏi khổ đau. 
Nếu có những phương tiện khác dễ dàng hơn, hoặc hiệu 
nghiệm hơn để trừ diệt khổ, thì không ai sẽ cần bàn đến 
triểt học. Murti-triết gia người Ấn đã nói: 

“Sưtin chắc rằng những phương tiện của thế gian không 
phải là những phương thuốc chữa trị mà chỉ để làm siết chặt 
thêm nanh vuốt của sinh tử khổ đau nơi chúng ta, rằng chỉ 
có tuệ giác mới có thể diệt được cội gốc của khổ, và đó 
chính là khởi điểm của kỷ luật tâm linh” [3] 


Tâm lý học Phật giáo khẳng định con người là một tiến trình 
DANH - SẮC luôn luôn biến chuyển mà yếu tố quan trọng 
nhất nằm trong tiến trình TÂM. Kiểm soát tâm là trung tâm 
điểm, là nồng cốt của giáo pháp về những lời d5y của Đức 
Phật. Hạnh phúc có được phải do những yếu tố tinh thần 
bên trong tâm thức của ta. Khi tâm nhơ uế thì không thể 
thành tựu điều chi đáng giá. Vì lẽ ấy, Đức Phật rất chú trọng 
đến trạng thái trong sạch của tâm. Xem đó là điều kiện 
thiết yếu để tạo hạnh phúc thật sự và đưa đến giải thoát 
mọi khổ đau. Tất cả những giáo lý chánh yếu trong Phật 
giáo như nghiệp báo, nhân quả và tái sanh, pháp hành 
Thiển và những thành quả tỉnh thân được nghiên cứu, 
nghiền ngẫm khảo sát như những sinh hoạt của tâm và như 
vậy Phật giáo được xem là một môn học về tâm lý thiết thực 
và trí tuệ nhất. Trong khi tâm lý học phổ thông định nghĩa 


cái tâm bằng những danh từ TỊNH qua những công trình 
nghiên cứu và trắc đạt, thì tâm lý học Phật giáo bằng trí tuệ 
minh sát đã định nghĩa đời sống tâm linh bằng những danh 
từ ĐỘNG, các vấn đề tâm thức được đem ra giải thích cặn kế 
hoàn toàn. Những sinh hoạt của tâm được đề cập trong 
Phật giáo đầy đủ hơn bất luận tôn giáo nào. Cho nên tâm lý 
học cùng sinh hoạt chung với Phật giáo nhiều hơn bất cứ tôn 
giáo nào khác. 

Trong kinh điển Phật giáo, hơn mười lăm thế kỷ qua đã có ít 
nhất ba tạng luận về các vấn đề tâm lý được hình thành như 
là; Thắng pháp luận của Thượng toạ bộ, A TỲ Đạt Ma ca6u 
Xá Luận, của Nhứt thiết hữu bộ, Duy thức luận của Đại 
thừa. Tất cả đều phân tích tâm lý và chia tâm con người 
thành các nhóm thiện tâm, bất thiện tâm và phi thiện, phi 
bất thiện tâm. Tất cả đều nối kết thiền định làm phương 
tiện để chứng ngộ cái tâm con người và để giải thoát khổ 
đau. Tuy nhiên, qua sự học tập kinh tạng Nikàya, chúng ta 
tin chắc rằng phần tâm lý cũng đóng một vai trò quan trọng 
trong tạng kinh (Sutta Pitaka). Vấn đề tâm lý được giới thiệu 
qua nhiều hình thức khác nhau: sáu xứ, mười hai xứ, mười 
tám giới, năm thư uẩn và duyên khởi. Ngoài ra những gì 
Đức Phật cần nói về bản chất của tâm, phương pháp thanh 
lọc tâm và làm chủ tâm đã được truyền dạy trong những bài 
giảng của tạng Kinh như bài Kinh Tứ niệm xứ (satipatthana 
suttam), Đại phương quảng (Mahavedala suttam), An trú 
tầm (vittakkhasanthana suttam)... 

Như vậy, Phật giáo đã thiết lập được một hệ thống tâm lý 
hoàn mãn với đầy đủ sự phân tích rõ ràng về các vấn đề 


tâm thức, nay chúng ta dựa vào quả để suy cứu về nhân. 
Nhưng với tâm lý học phổ thông, tiến trình nghiên cứu và 
trắc đạt vẫn phải thực hiện theo đà phát triển của khoa 
học. Còn khoa học là còn các vấn đề tiếp tục đạt ra mà các 
nhà nghiên cứu phải giải quyết và hầu như chẳng bao giờ đi 
đến kết quả cuối cùng. 

Hiện nay, tâm lý học phổ thông vẫn là một trong những 
khoa học quan trọng nhất về con người và hiện đang có mặt 
trong mọi ngành học của xã hội. Tâm lý học nghiên cứu tất 
cả hiện tượng tâm lý con người, tâm lý cá nhân và xã hội 
nhằm làm rõ những yếu tố khách quan và chủ quan ảnh 
hưởng đến sự hình thành đời sống tâm lý con người nhằm 
mục đích tham gia vào việc giải quyết các vấn đề thực tiển 
mà xã hội đặt ra (kinh tế, sản xuất, giáo dục, sức khoẻ, hôn 
nhân...). Nhưng do xuất phát từ nguyên hữu ngã, nên mặc 
dù các lý thuyết của tâm lý học vốn thực tiển và hữu ích 
cũng có giá trị tương đối trong việc giải quyết các vấn đề 
tâm lý và xã hội con người. Hơn nữa tâm lý học phổ thông 
với các phương pháp nghiên cứu cơ bản như: quan sát, thực 
nghiệm, trắc nghiệm tâm lý, đàm thoại, dùng bảng câu 
hỏi...dù chính xác cách mấy vẫn bị giới hạn vì kết quả đưa 
lại từ các giác quan vốn dĩ sai lầm và được đúc kết bằng tư 
duy hữu ngã vốn phi thực. 

Đạo Phật thiết lập được một hệ thống tâm lý hoàn hảo vì 
thấy được vạn pháp như thật nhờ tuệ quán thông qua thiền 
định, bên cạnh các phương pháp đo lường trắc đạt. Đường 
lối này nhằm tiến đến những chân lý của đời sống không 
giống với đường lối của chủ nghĩa thực nghiệm. Tuệ minh 


sát phi thường của Đức Phật thấy sâu vào bên trong những 
sinh hoạt của tâm điều này khiến Ngài được nhìn thấy như 
một nhà tâm lý và một nhà khoa học siêu tuyệt. 

Chương trình tâm lý học đại cương và các thứ phân môn 
khác của tâm lý học đang được giảng dạy trong các trường 
Đại học sẽ được đề cập đến trong luận văn này bằng danh 
từ tâm lý học phổ thông. Phật giáo cũng có một hệ thống 
những khái niệm, những thuật ngữ tâm lý học riêng của 
mình phù hợp với những quan niệm, quan điểm của Phật 
giáo về nhân sinh không ngoài mục đích diệt Khổ. Người ta 
có thể tự hỏi tâm lý học phổ thông (TLH của đời) và tâm lý 
học Phật giáo (TLH của đạo) có gì giống nhau và có gì khác 
nhau? Chỉ có biết tâm lý học phổ thông hay chỉ biết tâm lý 
học Phật giáo là đủ hay cần phải tìm hiểu cả hai? 

Luận văn này với cái tên đề tài: “Vài nét về tâm lý học phổ 
thông và tâm lý học Phật giáo” chỉ nhằm một mục đích 
khiêm tốn: phân tích sự giống nhau và khác nhau qua một 
số khái niệm và thuật ngữ trong hai bộ môn tâm lý học nói 
trên để đi đến kết luận việc học tâm lý học Phật giáo nên 
tiến hành đồng thời với việc nghiên cứu tâm lý học phổ 
thông. Đó là cơ sở để mọi người có khái niệm rõ ràng hơn 
khi người tu sĩ Phật giáo đề cập đến các vấn đề tâm thức. 
Tâm lý học phổ thông cũng có rất nhiều loại, tuỳ theo từng 
trường phái, từng thời đại, tuỳ theo thứ triết học làm nền 
tảng cho từng trường phái ấy. Ở Việt Nam tâm lý học đang 
được giảng dạy trong các trường Đại học theo quan điểm 
triết học Mac-LeNin. Tâm lý học Phật giáo cũng có một cơ 
sở lý thuyết vững vàng. Hơn nữa cơ sở lý thuyết ấy đứng 


trên một quan niệm tâm lý học ĐỘNG và PHÂN TÍCH, giúp 
con người vượt lên khỏi tầng lớp nhận biết thông thường đến 
mức thực nghiệm chính đời sống mà tất cả đều có thể được 
con người thể nghiệm ngay trong thực tại. Vấn đề này sẽ 
được sáng tỏ hơn khi đi vào phần khảo sát kế tiếp của luận 
văn. 


[1] C.G. Jung. Essai d'exploration de l'inconscient. Denbel. 
P176 

[2] Kinh Pháp Cú: câu 36 

[3] TR.V.MURTI. The central philosophy of Buddhism P. 69 


Thích Nữ Hương Nhũ 
Vài nét về Tâm lý học phổ thông và Tâm lý học Phật giáo 
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 
PHẦN HAI 


¬ GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT. 
TÂM LÝ HỌC PHỔ THÔNG VÀ TÂM LÝ PHẬT GIÁO 


. VÀI NÉT VỀ TÂM LÝ HỌC PHỔ THÔNG VÀ TÂM LÝ HỌC 
PHẬT GIÁO 


1. Tâm lý học là gì? 
Thuật ngữ tâm lý học bắt nguồn từ hai tiếng La Tỉnh: 
Psyche: có nghĩa là tỉnh 
thần và Logos có nghĩa là khoa học. Tâm lý học có nghĩa là 
khoa học về tâm lý. 
Khoa học tâm! ý là hoạt động và kết quả của sự tìm hiểu cội 
nguồn và sự vận động của các hiện tượng và quy luật tâm 
lý. 

Xét về mặt hiện tượng: Tâm lý (cái tâm hiểu theo 
nghĩa rộng) là tất cả những 
quá trình và những sản phẩm của hoạt động phản ánh hiẹn 
thực khách quan vào trong não. Đó là những quá trình: cảm 
giác, tri giác, tư duy, tưởng tượng, chú ý, ghi nhó, nhớ lại, 
xúc cảm và hành động...Đó là những sản phẩm như hình 
ảnh, biểu tượng, khái niệm, tư tưởng, tình cảm, ý chí, xu 
hướng, năng lực, tính cách, khí chất... 


Xét về mặt bản chất: Tâm lý là sự phản ánh một cách 
chủ quan cái hiện thực 
khách quan nào trong não của mỗi con người như là chức 
năng của não nói riêng, của hệ thần kinh nói chung. Ở con 
vật cũng có tâm lý nhưng cái khác nhau cơ bản giữa tâm lý 
con người và tâm lý con vật là ở chỗ tâm lý con người phong 
phú đa dạng và có trình độ cao hơn hẳn, mà chúng ta gọi là 
ý thức, cái mà động vật không thể có được. 


Tâm lý con người có hai cấp độ: tâm lý cá nhân và tâm lý xã 
hội. 


2. Khái niệm tâm lý trong tâm lý học phổ thông: 


a. Thuật ngữ tâm lý trong khoa học là tất cả những hiện 
tượng tinh thần 

xảy ra trong tỉnh tâm thức con người, gắn liền và điều hành 
mọi hoạt động, hành động của con người. Theo cách hiểu 
này thì tâm lý con người và nhận thức, trí tuệ, cảm xúc, tình 
cảm, ý chí đến tính cách, ý thức và tự ý thức, là nhu cầu 
năng lực của con người. Đến các động cơ hành vi, đến các 
hứng thú và khả năng sáng tạo, khả năng lao động đến các 
tâm thế xã hội và những định hướng giá trị của con người.... 


b. “Cái tâm” trong tâm lý học phổ thông: 


Tâm là toàn phần được tổ chức của những tiến trình và kết 
cấu tâm lý, tri giác, 


vô tri giác và nội tâm linh; Về mặt triết học, thay vì về mà 
tâm lý là thực thể hay tầng lớp căn bản của những kết cấu 
và tiến trình ấy. [1] 


Theo triết học: tâm được dùng theo hai nghĩa chính: 


@ Tâm cá nhân là cái tự ngã hay chủ thể tri giác, hồi nhớ, 
tưởng tượng, cảm giác, quan niệm, lý luận, ước muốn....và 
về mặt chức năng liên hệ với một cơ thể cá nhân. 


@ Tâm khảo sát với tính cách chung, là một thể chất siêu 
hình thấm nhuần tâm của tất cả mọi cá nhân và nó là đối 
nghịch với vật chất hay vật thể 


So sánh với “Cái Tâm” trong tâm lý học Phật giáo thì cái 
nhìn của Đạo Phật về phương diện này rất tổng quát, không 
giới hạn vào con người, vì xem con người như một trong các 
sinh vật, như một thành phần trong cuộc sống nói chung. 
Tâm ở đây không phải là cái tự ngã hay chủ thể tri giác mà 
chỉ là một dòng trôi chảy của các nhân duyên. Cuộc sốg là 
một tiến trình miên man không ngừng trôi của thập nhị nhân 
duyên. Đời sống tâm lý tất nhiên không ra ngoài tiến trình 
ấy. 


Ể, Chức năng của tâm lý: 


Mọi hành động của con người đều do tâm lý điều hành. Sự 
điều hành ấy biểu 


hiện qua những chức năng sau đây: 


-Chức năng nhận thức của tâm lý: Chức năng này giúp con 
người nhận biết thế giới khách quan, giúp con người phân 
tích đánh giá sự vật, hiện tượng xảy ra chung quanh mình. 


-Chức năng định hướng khi bắt đầu hoạt động: trước hết ở 
con người xuất hiện các nhu cầu và nảy sinh động cơ, mục 
đích hoạt động (lý tưởng, niềm tin, lương tâm, danh dự...). 


-Chức năng làm hành động thúc đẩy hoạt động: tình cảm, 
tình yêu, say mê, căm thù.... 


- Chức năng giúp con người điều chỉnh hoạt động: bằng trí 
nhớ và khả năng phân tích, so sánh. 


d. Đặc điểm của tâm lý: 


-Các hiện tượng tâm lý vô cùng phong phú, phức tạp và đầy 
bí ẩn, như tục ngữ có 

câu: 

“Dò sông, dò biển dễ dò, 

Lòng người trắc trở ai đo cho tường”. 

Với đà phát triển của khoa học kỹ thuật hiện nay không phải 
mọi bí ẩn của các hiện tượng tâm lý đều giải thích được. 
Tâm lý học phổ thông đã chứng minh được sự tồn tại của 
nhiều hiện tượng siêu tâm lý (thần giao cách cảm, thấu thị..) 
đến nay vẫn chưa thể giải thích được cơ chế của các hiện 


tượng đó. 


-Các hiện tượng tâm lý tuy phong phú, đa dạng nhưng liên 
hệ nhau chặt chẽ. Chúng tác động, ảnh hưởng và chi phối 
lẫn nhau. 


-Tâm lý học phổ thông cũng nhìn nhận tâm lý là hiện tượng 
tinh thần, tồn tại trong đầu óc con người. Chúng ta không 
thể nhìn thấy nó, không thể sờ thấy, không thể cân đo, 
đong, đếm một cách trực tiếp như những hiện tượng vật 
chất khác. Do vậy, tâm lý học phổ thông đã nghiên cứu các 
hiện tượng tâm lý bằng nhiều phương pháp mà điển hình là 
phương pháp quan sát những biểu hiện bên ngoài của tâm 
lý bên trong thông qua các giác quan. 


-Các nhà tâm lý học khẳng định: 


“Các hiện tượng tâm lý có sức mạnh vô cùng to lớn trong đời 
sống con người. Tâm lý có thể làm tăng hoặc giảm sức 
mạnh tỉnh thần và cả sức mạnh vật chất của con người. 
Thậm chí con người cũng có thể chết vì tác động tinh thần, 
tác động tâm lý” [2] 


Đối với nhận định này, người viết cũng nhận thấy rằng: 
trong tất cả năng lực, tâm lực là mạnh mẽ nhất và không ai 
thấu triệt rõ ràng năng lực của tâm bằng Đức Phật. Tâm lý 
học Phật giáo không phủ nhận thế gian vật chất và ảnh 
hưởng lớn lao của thế gian vật chất trong đời sống tâm linh, 


nhưng vẫn nhấn mạnh hơn hết tầm quan trọng của tâm. 
Một tỳ kheo bạch hỏi Đức Phật: 


“Bạch Đức Thế Tôn, cái gì hướng dẫn thế gian, Cái gì lôi 
cuốn thế gian?” 


Đức Phật khẳng định: 


“Thật vậy, này tỳ kheo, tâm hướng dẫn thế gian, tâm lôi 
cuốn thế gian, tất cả đều vận chuyển dưới năng lực của một 
pháp, cái tâm”. [3] 


Vì thế , con người phải hiểu sự thật của chính mình và biết 
làm thế nào để đạt hạnh phúc trong hiện tại và tại đây. Vấn 
đề này đã được Đức Phật dạy: 


“Tâm tế vi khó thấy, 

Vun vút theo dục trần 
Người trí phòng hộ tâm 
Phòng tâm thì an lạc” [4] 


3. Khái niệm tâm lý trong tâm lý học Phật giáo: 


-Có nhiều bộ luận bàn về tâm lý học Phật giáo như là: Thắng 
Pháp Luận, A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận Duy Thức Luận, Thanh 
Tịnh Đạo Luận...ở đây đơn cử Thắng Pháp tập yếu luận (văn 
học Abhidhamma) với bốn vấn đề được đem ra giải thích 
cặn kẽ hoàn toàn thuộc về con người và đặc biệt lá phần 


tâm thức. Nếu tâm lý học phổ thông cho rằng tâm lý của 
con người và đặc biệt là phần tâm thức. Nếu tâm lý học phổ 
thông cho rằng tâm lý của con người bao gồm hoạt động 
nhận thức, đời sống tình cảm, hành động, ý chí, trí nhớ, tính 
cách, khí chất, xu hướng và năng lực thì tâm lý học Phật 
giáo đứng trên quan điểm động, nhìn cả bề đầy kích thước 
lịch sử của sự sống mà phân tích những thành phần tâm lý 
và đi sâu vào nguyên nhân, điều kiện hình thành tâm lý con 
người. Vì vậy mà phân tích các cơ quan, các chức năng sinh 
lý làm nền tảng cho đời sống tâm lý. 


Bốn pháp được đề cập trong văn học Abhidhamma là: Citta 
(tâm), cetasika (tâm sở), Rùpa (sắc) và Nibbàna (Niết Bàn). 
Niết Bàn thuộc về tâm thức còn sắc pháp là để cập đến thân 
thể con người, và sự liên lạc giữa thân thể ấy với tâm thức. 
Đức Phật không tách rời tâm và sắc vì cả hai tương quan 
liên đới. Nếu nó danh (Nàma) và Sắc (Rùpa) thì danh thuộc 
về tâm pháp và sắc thuộc về sắc pháp. Nếu nói về Sắc uẩn 
(Rùpakkhandha) thuộc sắc pháp còn bốn uẩn còn lại: Thọ, 
Tưởng, Hành, Thức thuộc về tâm Pháp. 


Điểm nổi bật trong tâm lý học Phật giáo là sự phân tích rất 
tỉnh thể và tỉ mỉ các tâm và tâm sở. Theo văn học 
Abhidhama có đế 89 tâm hay 121 tâm (citta). (Nếu siêu thế 
giới tâm được giới thiệu đơn giản có 8 thì tâm vương có 89 
pháp, nếu siêu thế giới tâm được giới thiệu chi tiết gồm 40 
tâm, trừ 8 tâm của Thiền, thì tâm vương có 121 tâm Pháp) 


A. Một tâm (citta) là do nhiều yếu tố tâm lý hình thành, các 
yếu tố này được gọi là tâm sở (Cetasika), tuỳ theo loại tâm 
mà các tâm sở có mặt khác nhau. Có 52 tâm sở tất cả. 


+ Rồi tâm lại được chia chẻ theo cảnh giới như: 

Dục giới tâm, Sắc giới tâm, Vô sắc giới tâm, Siêu thế tâm 

+ Chia chẻ tâm theo khả năng hướng thiện hay không 
hướng thiện: 

Bất thiện tâm, Thiện tâm, Vô nhân tâm, Tịnh quan tâm 

+ Chia chẻ tâm theo khả năng tái sanh một đời sau hay 
không như: 

Thiện tâm, Dị thục tâm, Duy tác tâm 

+ Đứng về phương diện căn nhân chi phối các tâm ấy thì 
tâm được phân tích thành: 

Hữu nhân tâm, Vô nhân tâm. 


B. Phần tâm sở lại càng tế nhị hơn, ví dụ khi nhãn thức khởi 
lên thì sẽ có 7 biến hành tâm sở cùng khởi một lần: Xúc, 
Tác, Ý, Thọ, Tưởng, Tư, Nhất Tâm, Mạng căn. Hơn thế nữa là 
những bảng thống kê tỉ mỉ tìm tòi số lượng các tâm sở hiện 
hành trong một tâm và những tâm sở nào được tìm thấy 
trong những loại tâm nào. 


Ví dụ: Hỉ tâm sở có mặt trong 51 tâm. 
Xà tâm sở khởi lên trong 70 tâm và một tâm giản dị như 


Tiếu sanh tâm cũng có đến 12 tâm sở cùng khởi lên một lần 
(Xúc, Thọ, Tưởng, Tư, Nhất Tâm, Tác ý, Mặng căn, Tâm, Tứ, 


Hỉ, Tinh tấn, Thắng giải). 


Điểm đặc sắc hơn nữa là tâm lý học Phật giáo đã giải thích 
tường tận về lộ trình của tâm (Cittavìthi). Mỗi khi có một sự 
kích thích ở ngoài ngang qua 5 căn thời có cả một số tâm 
tiếp diễn liên tục, khởi lên, diệt xuống, kéo dài trong khoảng 
16 tâm sát na. 


Hữu phần chuyển động -Bhavangacalana. 
Hữu phần dừng nghỉ-Bhavangupaccheda. 

Ngũ môn hướng tâm-Pancadvàràvajjana. 

Một trong 5 thức khởi lên -Vinnàna 

Tiếp thọ tâm-Sampaticchana 

Suy đạc tâm-Santìrana 

. Xác định tâm-Votthapana 

. => 14 Tốc hành tâm-Javana 

. => 16 Đồng sở duyên tâm -Tadalambana. 


© œ1 ö0m®>0 


Như vậy từ khi “hữu phần chuyển động” cho đến “đồng sở 
duyên tâm” có đến 16 tâm sát na, và nếu cộng thêm một 
tâm sát na nữa là thời gian cần thiết để đối tượng ở ngoài 
tiếp xúc với nội căn, thời chúng ta thấy: Đời sống một lộ 
trình của tâm có đến tất cả 17 tâm sát na và có 7 loại tâm 
khởi lên rồi diệt xuống trong một lô trình (từ “ngũ uẩn môn 
hướng tâm” đến “đồng sở duyên tâm”). Quả là một sự 
khám phá hy hữu, một sự phân tích thật vô cùng khúc chiết 
và tế nhị. Chỉ có tuệ minh sát phi thường của Đức Phật và 
các bậc tu chứng mới có thể nhìn sâu vào bên trong những 


sinh hoạt của tâm một chỉ ly và rõ ràng như thế. Những vấn 
đề tâm thức này có chăng sự phủ nhận của các nhà khoa 
học tâm lý? Ngay từ thời Đức Phật còn tại thế Ngài đã nhìn 
thấy trong bát nước có vô số vi trùng mà cả ngàn năm sau 
khoa học mới chứng minh được. Với Phật nhẫn quan sát 
thật tướng của các pháp, Đức Phật đã trông thấy tất cả 
không sót một mảy may. Thế nên Tỳ Ni Chỉ Trì Âm Nghĩa 
nói: 


“Phật nhãn có đầy đủ lực dụng của bốn thứ mắt: Nhục 
nhãn, Thiên nhẫn, Huệ nhãn, Pháp nhãn, thấy biết suốt tất 
cả. Như người thấy nơi thật xa thì đối với Phật là gần, chỗ 
người thấy tối thì Phật thấy sáng tỏ, cho đến không có gì là 
Phật không thấy, không nghe, không biết. Phật thấy nghe 
hổ dụng thấy tất cả mà không suy nghĩ.” 


* Vấn đề Sắc giới tâm, vô sắc giới tâm và siêu thế tâm vượt 
ra ngoài sự hiểu biết của con người. Nhưng các thứ tâm tế 
nhị này không phải là sản phẩm của lòng tin, của sự tưởng 
tượng hay dự đoán mà là trạng thái tâm thức chưa được 
phát giác ra, bởi kinh nghiệm cá nhân của con người chưa 
đạt tới, mà mỗi khi đạt tới thời trở thành thực nghiệm của 
tâm linh. 


Ví dụ muốn chứng được Sắc Giới Tâm bằng sự tu tập, và đã 
chuyển chúng trở thành kinh nghiệm tâm lý. Tâm không 
phải là cái gì có thể sờ nó bằng tay hay quan sát, trắc 
nghiệm bằng mắt và bằng các phương pháp trắc đạt. Nó thì 


vô hình. Nếu tâm lý học phổ thông cho rằng phải “nghiên 
cứu các hiện tượng tâm lý bằng cách QUAN SÁT những hiểu 
hiện bên ngoài của tâm lý bên trong thông qua các giác 
quan”[5] thì tâm lý học Phật giáo khẳng định: Không thể 
khảo sát tâm lý bằng năm giác quan. . 


Abhidhamma cũng là đạo đức học của Đạo Phật, vì tất cả lời 
dạy trực tiếp hay gián tiếp của Đức Phật cũng đều hướng 
đến giải thoát, giác ngộ. Tiêu chuẩn đạo đức ở đây không 
phải là lời phán xét của Đức Phật, cũng không phải dựa vào 
truyền thống hay tập tục của một thời đại nào. Tiêu chuẩn 
thiện ác ở đạo Phật tuỳ thuộc ở con người. Kinh Tăng Nhứt 
A Hàm, Đức Phật dạy: 

“Bất luận thiện pháp nào, bất luận gì liên quan đến hay 
thuộc về bất thiện pháp tất cả đều xuất phát từ tâm” và 
“Bất luận thiện pháp nào, bất luận gì liên quan đến thiện 
pháp, tất cả đều xuất phát từ tâm”. 


+ 12 Bất thiện tâm Abhidhamma được định nghĩa là những 
tâm khiến con người đi xa đích giải thoát và giác ngộ (những 
tâm bất thiện thuộc tham, sân và si). 


+ 18 Tịnh quan tâm: là những tâm lưng chừng, yếu ớt, 
không tới cũng không lui. 


+ 59 Vô nhân tâm: là những tâm khiến con người tiến dần 
đến mục tiêu giải thoát và giác ngộ. 


Ở đây, chúng ta phải nhận rõ thái độ tâm lý học Phật giáo: 
không những trình bày lý thuyết của mình mà còn phải sống 
theo lý thuyết ấy trên thực tế để kinh nghiệm. Đó là “tu 
hành hợp nhất, trí đức song tu”. Đạo Phật bao giờ cũng chú 
trọng đến lý trí suy luận, thực tu thực chứng, lẽ dĩ nhiên bao 
giờ cũng kính trọng những nguyên tắc căn bản của pháp 
suy luận và do vậy chúng ta có thể nói phần luận lý lúc nào 
cũng tiềm tàng trong tạng Abhidhamma. 


* Trong tâm lý học Phật giáo phần sắc pháp cũng được trình 
bày rất tận tường, khúc chiết. Sắc pháp đề cập đến thân 
thể con người, Đức Phật không tách rời sự liên lạc giữa thân 
thể với tâm thức vì danh và sắc tương quan liên đối với 
nhau. 


C. Sắc pháp, theo Abhidhamma (A Tỳ Đàm), là 4 đại chủng 
và các sắc do 4 đại chủng tạo nên: Các sắc ấy gồm có 22 
thư: Đại chủng sắc (địa, thuỷ, hoả, phong), Tịnh sắc (mắt, 
tai, mũi, lưỡi, thân); Hoàn cảnh sắc (sắc, thanh, hương, vị, 
xúc). Bản tính sắc (nam tính, nữ tính); Tâm sở y sắc (tâm 
cơ); Mạng sắc (mạng căn); Thực sắc (đoàn thực). Hạn giới 
sắc (không giới); Biểu sắc (thân biểu, ngữ biểu. Biến hoá 
sắc (khinh-khoái, nhu nhuyến, kham nhậm) và Tưởng sắc 
(sanh, trú, lão, vô thường). Tất cả là 28 sắc phápE 


d. Niết bàn: 


-Nhìn tự tánh Niết bàn thì Niết bàn chỉ có một loại. 


-Nhìn từ kinh nghiệm từ cõi sinh diệt thì Niết bàn có hai loại: 


Hữu dư y (Niết bàn trước khi chết) và Vô dư y (Niết bàn sau 
khi chết). 


-Nhìn từ hành tướng thì Niết bàn có ba: Không, vô tướng, vô 
nguyện. Niết bàn, tự tánh nó là an tịnh, dập tắt tất cả Ái (ái 
diệt, thủ diệt, thức diệt) 


Tất cả các pháp kể trên đều liên hệ với nhau theo “duyên 
sinh”, tất cả đều do các duyên mà sinh khởi như giáo lý 12 
chỉ phần nhân duyên trong Kinh tạng Pàii. Điều này có 
nghĩa là con người là sự vận hành của 12 chi phần nhân 
duyên mà sự phân tích chi li các tâm lý đã hình thành ra 
tâm lý học Phật giáo. 


Theo duyên khởi, thế giới hiện tượng là do duyên mà sinh 
khởi, là vô thường, khổ và vô ngã. Ba đặc tướng ấy của đời 
sống ngự trị toàn khắp thế gian. Kể cả cái gọi là chúng 
sanh, được phân tách ra làm năm nhóm luôn luôn biến 
chuyển cũng chẳng có chỉ ẩn náu, chẳng có chỉ được bảo 
tồn lâu dài trong luồng trôi chảy của năm nhóm ấy. Đó là 
sắc (hay cơ sở vật chất), thọ, tưởng, hành và thức. 


Vì không thấy bản chất thật sự của các Pháp, cái nhìn của 
chúng ta luôn luôn bị che lấp bởi những thành kiến sẵn có 
tánh tham và sân, thương và ghét...chúng ta không thể 


nhận thấy lục căn (nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý) và lục trần 
(sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp) một cách khách quan, 
theo đúng bản chất như nó đang là, và cứ thế chạy theo 
những gì là ảo huyễn hoặc. Giác quan lừa phỉnh là dẫn dắt 
ta đi sai đường lạc nẻo, như thế cái nhìn của ta đối với vạn 
pháp trở nên lầm lạc. Đó là nguyên nhân dẫn đến khổ đau. 
Về vấn đề này Đức Phật dạy: 


“Kẻ phàm phu ngu sỉ vô học, vì không biết như thật sắc, tập 
khởi của sắc, diệt tận sắc, con đường đưa đến diệt tận sắc, 
vì ngọt của sắc, nguy hiểm của sắc, xuất ly của sắc, cho nên 
hoan hỷ sắc, tán thán sắc, thủ trước sắc, ở nơi sắc thấy ngã, 
ngã sở để chấp thủ. Do chấp thủ, nên khi sắc ấy hoặc biến 
chuyển, hoặc đổi khác, thì tâm bị biến chuyển, đổi khác 
theo, nên trì giữ tâm một chỗ. Do trì giữ tâm một chỗ nên 
sanh ra sợ hãi, chướng ngại, luyến tiếc. Vì có sanh nên bị 
trói buộc. Đối với thọ, tưởng, hành thức cũng lại như vậy”. 
[6] 


II. NGUYÊN LÝ TƯ DUY CỦA TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY. 


1. Ba nguyên lý tư duy của Aristote: Trong kinh Tăng Nhứt A 
Hàm Đức Phật có đề cập đến ba loại ảo kiến hay hiểu biết 
sai lầm hằng bám chặt vào tâm người đó là: tri giác sai lầm, 
suy tư sai lầm và kiến thức sai lầm. Những sự vật vô 
thường, người ấy thấy là thường còn, người ấy thấy thoả 
mãn trong hoàn cảnh bất toại nguyện (thoải mái và hạnh 
phúc trong đau khổ), thấy một bản ngã trong cái vô ngã, 


những vật đáng ghê sợ, nhàm chán vẫn thấy là đẹp, thích 
thú....Với những định kiến hữu ngã vốn dĩ sai lầm lại thêm 
các ảo kiến không ngừng tác động nên con người tiếp tục bị 
dục vọng và giác quan dắt đi sai đường lạc nẻo mãi. 


Các triết lý xuất hiện trên đời thì nhằm để phục vụ con 
người và hạnh phúc con người. Nhưng con người tư duy thì 
dẫn đến sai lầm, khổ đau. Phương Tây bằng các tri thức về 
cuộc đời đến từ tư duy, các nhà triết học luôn luôn đi tìm 
chân lý của lý trí. Phương Đông chú trọng đến nhu cầu 
chứng ngộ chân lý. Trong luận án Tiến sĩ Phật học về lý 
thuyết Nhân tính, Thượng Toạ Chơn Thiện đã chứng minh 
vấn đề này qua phần: “Cá nhân và các giá trị con người”. Ở 
đây, người viết xin được trình bày con đường tư duy của 
Aristote-một triết gia Hy lạp. Ông là người đầu tiên khẳng 
định vị trí và tầm quan trọng của việc nghiên cứu tâm lý học 
qua tác phẩm: “Bàn về tâm hồn”. Tác phẩm tâm lý học đầu 
tiên của lịch sử khoa học tâm lý. Theo Aristote, có ba 
nguyên lý cơ bản tư duy: 

a. Nguyên lý đồng nhất: Một vật gọi là (A) thì luôn luôn 
phải là (A). Nếu tên 

gọi thay đổi từng lúc thì tư duy của con người không thể vận 
hành. 

b. Nguyên lý không mâu thuẩn: Một vật gọi là (A) thì có 
thể gọi là (A) hoặc 

(1A) nhưng không thể khi thì gọi là (A), khi thì gọi là (! A). 
Nếu nó thường được thay đổi tên gọi, thì tư duy của con 
người không thể hoạt động. 


c. Nguyên lý triệt tam: Một vật có thể khi này được gọi là 
(A), và khi khác được gọi là (B), nhưng không được gọi vừa 
(A) vừa (B), hay một nữa (A) và một nữa (B). Nếu nó là vừa 
(A) vừa (B) thì tư duy con người cũng không thể hoạt động 
được. 


Ba nguyên lý trên là cơ sở cho logic học hình thức. Ba 
nguyên lý này giả định rằng mọi hiện hữu đều có ngã tính cố 
định, trong khi trong đời sống thật thì mọi hiện hữu thay đổi 
từng sát na. 


Triết học Marx với quan điểm vận hành, vật chất luôn luôn 
vận động và biến đổi đã giúp cho sự ra đời logic học biện 
chứng là logic học bổ sung cho logic học hình thức. 


Tuy vậy chính lối tư duy hữu ngã ấy đã sản sinh ra các sản 
phẩm tri thức cho nhân loại, cũng từ lối tư duy đó đã sinh ra 
hàng loạt những quan niệm xấu đẹp, ưa ghét, thân thù...và 
tâm lý con người tiếp tục phản ứng trên những ý niệm đó. 
Đúng hơn, con người sống và làm việc với những ảo ảnh và 
phản ứng đối với ảo ảnh. Với tâm lý học phổ thông, tư duy 
tìm ra bản chất của sự vật qua hiện tượng của sự vật mà 
hiện tượng của của sự vật thì được phản ánh vào não chúng 
ta qua cảm giác và tri giác. Từ đó mà có các hiện tâm lý: 
vui, buồn, giận hờn.... rồi phản ứng đến đối tượng. Đối 
tượng được phản ánh bằng cảm giác và tri giác đã sai, nên 
các rối loạn tư tưởng tất nhiên phải có hoặc phản ánh đối 
tượng có đúng đi nữa thì sự tổng hợp, đánh giá của tư duy 


cũng bị sai lệch sự. 


“Do thấy rõ tà kiến và tà tư duy ấy, Đức Phật dạy giáo lý 
duyên k hởi chỉ rõ rằng tư duy con người là chi phần Hành 
(Activities-sankhàra) của duyên khởi, hay hành uẩn của năm 
thủ uẩn hoặc của Danh sắc. Nó là thuộc sự vận hành của vô 
minh dẫn đến khổ đau. Như thế, các giá trị chân thật của 
các hiện hữu chỉ hiện hữu trong sự vận hành của trí tuệ 
(minh kiến) hay trong cái nhìn trí tuệ của con người” [7] 


Những thành phần của tâm và thân (ngũ uẩn) nằm trong 
chuỗi nhân duyên nằm trong định luận nhân quả, không 
ngừng sanh trụ, dị, diệt, nhanh chóng đến độ không thể nào 
quan niệm. Quả thật, kiếp sống, của con người không khác 
nào dòng suối trên núi cao, dồn dập tuôn xuống không 
ngừng biến chuyển - Một dòng nước luân lưu bất tận của sự 
vận hành của sự kết hợp giữa tâm lý và vật lý. 


Kinh Tạp A Hàm I Đức Phật giải thích rất rõ vấn đề này: 


“Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức là vô thường, vô ngã và bất 
luận gì là nhân và duyên làm cho ngũ uẩn phát sanh thì 
chúng cũng đều là vô thường, vô ngã. Làm sao mà ngũ uẩn 
vốn phát sanh từ những gì vô thường, vô ngã, lại là thường 
còn và hữu ngã được?” 


Do đó, muốn thấy rõ vạn pháp đúng như thật, phải từ bỏ ý 
niệm về một bản ngã. Con người trong thế gian này dường 


như đã ghi nhận bản chất vô thường của đời sống: 
“Thế gian biến cải vũng nên đổi 

Mặn, nhạt, chua, cay, lẫn, ngọt bùi “...(NBK) 

“Trải qua một cuộc bể dâu 

Những điều trông thấy mà đau đớn lòng” (N.D) 


Mặc dù đã thấy sự vô thường, đã khổ đau, nhưng con người 
tiếp tục chạy theo vòng tư duy và dục vọng sinh ra từ tư duy 
ấy để rồi tiếp tục khổ. Con người vẫn cứ hy vọng, cứ tin 
tưởng rằng trên thế gian dù là bấp bênh, vô định, vẫn có thể 
được làm cho vững bền và cứ tiếp tục cuộc tranh đấu vô 
hiệu quả? Vì sao? Vì con người có ghi nhận bản chất vô 
thường của đời sống nhưng thật là khó khăn để chấp nhạn 
vạn pháp vô ngã, thân ngũ uẩn này là vô ngã. Muốn diệt 
khổ phải chấm dứt những quan niẹm sai lầm ấy. Cái ảo 
tưởng ngủ ngầm “Ta” và “Của ta” thật đã ăn sâu vào nếp 
nghĩ của con người đẩy đưa con người đến các dục vọng, 
sân hận...thất vọng, sợ hãi và khổ đau. Vô thường, vô ngã là 
đặc tính chính yếu của các hiện tượng sinh tồn, chúng ta 
không thể nói đến vật gì, dù vô tri vô giác hay hữu tri hữu 
giác rằng “cái này tồn tại”, bởi vì khi ta thốt ra lời nói trên 
thì nó đã đổi thay rồi. Ngũ uẩn luôn luôn bị định luật Nhân 
& Quả chi phối. Do vậy Thức hay Tâm và các thành phần 
của tâm, không ngừng biến chuyển. Kinh Tạm A Hàm nói 
rằng: 


“Người thấy rõ ràng các uẩn vô thường, là có Chánh Kiến “ 


2. Giới hạn của các giác quan trong quá trình nhận thức: 


Bên cạnh hạn chế của tư duy hữu ngã, tri thức của con 
người, một sự hiểu biết thế giới bên gnoa2i cũng không 
thuộc về thực ngã của con người bởi là một sự tổng hợp các 
nguồn thông tin từ các giác quan đem lại. Tâm lý học phổ 
thông nghiên cứu cáchiê5n tượng tâm lý chủ yếu bằng các 
phương pháp quan sát và thực nghiệm những biểu hiện bên 
ngoài của tâm lý bên trong thôgn qua các giác quan. Trong 
khi đó, các giác quan không phải là nguồn cung cấp thông 
tin đáng tin cậy. Điển hình là phương pháp quan sát: 


-Theo tâm lý học phổ thông, quan sát là tri giác những hành 
vi, cử chỉ, những biểu hiện, những hành động, hoạt động 
của đối tượng trong điều kiện tự nhiên để phán đoán, nhận 
xét về tâm lý của đối tượng, từ đó rút ra qui luật và cơ chế 
của chúng ta. Và phương pháp này không tránh khỏi 
nhữnng sai lầm do giác quan đem lại. Ví dụ như đối với cơ 
quan thị giác: Cảm giác nhình nảy sinh do sự tác động của 
các sóng ánh sáng phát ra hoặc phản xạ từ các vật. Cơ sở 
giải phẫu sinh lý của cảm giác nhìn là cơ quan phân tích thị 
giác. Cảm giác nhìn có vai trò cơ bản trong sự nhận thức 
thế giới bên ngoài của con người. Nhiều tài liệu hiện nay 
cho thấy khoảng 80% lượng thông tin từ bên ngoài đi vào 
não là qua mắt. Nhưng nếu con mắt bị bệnh, hay thần kinh 
thị giác bị yếu thì không thể nhìn thấy sự vật tốt được. Hơn 
nữa thế giới chung quanh ta với tất cả vật thể mà mắt ta 
đưa lại cho con người với những hình dáng, kích thước, màu 


sắc như hiện nay là do con mắt có hình cầu lồi, nhưng nếu 
không phải là hình cầu lồi mà mắt mang một hình dáng 
khác thì sự vật sẽ không phải là những hình dáng và màu 
sắc như ta đang thấy. Cái thế giới được phản ánh lên vỏ não 
qua mắt chỉ có giá trị tương đối. Đúng như Lê Nin đã nhận 
định: “Tâm lý là hình ảnh chủ quan của thế giói khách quan” 
[8]. Con người thường quan sát sự vật với định kiến hoặc 
kinh nghiệm của mình. 


-Với cơ quan thính giác: Lỗ tai là cơ quan cảm giác phản 
ánh những thuộc tính âm thanh của đối tượng. Cảm giác 
này do những dao động không khí gây nên. Nhưng thật sự 
thế giới âm thanh không phải chỉ như con người đang nghe 
thấy được, mà thật ra đã bị giới hạn bởi màng nhĩ mỗi người 
không ai giống cả. Có những âm thanh chó cảm nhận được 
nhưng người không nghe thấy một tí gì. Tai của một nhạc 
công có thể phân biệt được nhiều mức độ âm thanh cao 
thấp khác nhau trong cùng một cung. Hoặc nếu kích thích 
một âm thanh quá mạnh cũng gây nên hiện tượng mất cảm 
giác (nhưng sóng siêu âm tác động vào tai ta) còn như kích 
thích yếu quá sẽ không tạo nên cảm giác gì cả (như hạt bụi 
rơi trên cánh tay ta, ta chẳng có cảm giác gì, nhưng thật ra 
vẫn có sự tác động của hạt bụi vào tay) 


Như vậy, muốn tạo nên một cảm giác, kích thích tác động 
phải đạt tới một giới hạn nhất định. Giới hạn này tâm lý học 
phổ thông gọi là ngưỡng cảm giác. Bên cạnh giới hạn của 
ngưỡng cảm giác, tâm lý người còn chịu sự chi phối của quy 


luật tương phản của cảm giác. Đó là sự thay đổi của cường 
độ hoặc chất lượng của cảm giác dưới ảnh hưởng của một 
kích thích cùng loại xảy ra trước đó hoặc đồng thời. 


Ví dụ: phấn viết trên bảng đen mới có vẻ trắng hơn, rõ hơn 
là viết trên bảng đen cũ, (tương phản đồng thời). Hoặc sau 
khi cầm một cục nước đá, cho tay vào nước ấm sẽ cảm thấy 
nước nóng hơn lúc bình thường (tương phản nối tiếp) 


-Ở những người khuyết tật (mất 1 hoặc 2 giác quan nào đó), 
các giác quan còn lại sẽ tỉnh nhạy hơn người bình thường. 
Ví dụ ở người mù, cảm giác nghe hay cảm giác sờ mó có thể 
tỉnh nhạy hơn người không bị khuyết tật. Qua kết quả phẫu 
thuật, người ta thấy những vi thể Passni (giúp cho việc tạo 
nên cảm giác sờ mó) trên da ở đầu ngón tay trỏ của người 
bình thường có khoảng 186 vi thể, ở người mù có tới 270 vi 
thể, ở người mù lâu năm lên đến 311 vi thể. 


Như vậy, cấu trúc của các bộ máy phân tích không phải là 
bất biến, mà nó có biến đổi để thích ứng với sự thực hiện tốt 
nhất chức năng của mình. Năng lực cảm giác của con người 
phụ thuộc rất nhiều vào hoạt động của người ấy. 


-Các thông tin phản ánh thế giới khách quan vốn đã bị sai 
lầm do các giác quan đưa lại, sự tổng hợp đánh giá chúng lại 
do tư duy hữu ngã thực hiện nên các tri thức, kiến thức mà 
con người xem là tự ngã của mình rất xa vời chân lý. Tâm lý 
học phổ thông cũng công nhận những phản ánh sai lệch của 


các sự vật, hiện tượng một cách khách quan của con người 
do những ảo ảnh tri giác do sinh lý, tâm lý, vật lý. Trong 
những hoàn cảnh điều kiện khác nhau do khoảng cách, sự 
chiếu ánh sáng hoặc những điều kiện xuất hiện khác của 
chúng như góc độ tác động vào người tri giác, sự tác động 
của các vật đối với nó (ví dụ như bị che lấp..) thì con người 
vẫn có khả năng cảm giác, tri giác sự vật xung quanh như là 
những sự vật ổn định về hình dáng kích thước, màu sắc....Đó 
là tính ổn định của tri giác. Đặc tính này là khả năng phản 
ánh sự vật một cách không thay đổi khi điều kiện tri giác bị 
thay đổi. Ví dụ: trước mắt ta là một em bé, đằng sau nó là 
một người lớn trên võng mạc ta, hình dáng của đứa bé lớn 
hơn hình dáng của người lớn nhưng ta vẫn tri giác người lớn 
hơn đứa bé. 

Tính ổn định của tri giác phụ thuộc rất nhiều vào kinh 
nghiệm để có thể thấy cả hình dáng màu sắc và kích thước 
của sự vật. Bên cạnh tính ổn định của tri giác, tâm lý học 
phổ thông cũng cho ta thấy rằng ảo ảnh tri giác là sự phản 
ánh sai lệch các sự vật hiện tượng một cách khách quan của 
con người. Đây là một hiện tượng có qui luật xảy ra ở tất cả 
mọi người bình thường. Hiện tượng ảo ảnh tri giác có ở tất 
cả các loại tri giác. Vi dụ như tri giác không gian. 


Trong hình a, 2 đoạn a và b bằng nhau nhưng ta thấy b>a 
Trong hình b, ta thấy chiếc que bị gãy 


Trong hình c: xem ra đoạn CD> CD nhưng thực ra CD = AB 


Trong hình d, hai đường thẳng ở giữa song song, khi tri giác 


dễ thấy rằng chúng cong ở giữa. 


Mỗi một ảo ảnh tri giác đều có một nguyên nhân cụ thể thể 
khác nhau, nhưng nhìn chung có thể thấy có 3 loại nguyên 
nhân gây ra ảo ảnh tri giác đó là: 


-Nguyên nhân vật lý, nguyên nhân sinh lý, nguyên tâm lý. 


-Theo quan điểm của tâm lý học Macxít: Tâm lý người phản 
ánh hiện thực khách quan lên vỏ não, nhưng với một hệ 
thần kinh không hoàn hảo có “vấn đề” thì cái hiện thực 
khách quan đó chắc chắn đã sai lệch rất nhiều. 


Trong quá trình nghiên cứu, trắc đạt tâm lý người, khoa học 
phải chấp nhận những giới hạn nhất định đó. Cùng với cái 
tư duy hữu ngã- cái tư duy bắt mọi vật đứng yên trong khi 
vạn pháp biến chuyển theo từng sát na khiến con người dễ 
rơi vào những ảo kiến sai lầm do không thấy được thật vạn 
pháp. 


II. Các cấp độ nhận thức trong tâm lý học phổ thông và 
tâm lý học Phật giáo 


đọ, Hoạt động nhận thức của tâm lý học phổ thông 
Các sự kiện tâm lý của con người mà tâm lý học phổ thông 


gọi là hoạt động nhận thức của cá nhân bao gồm: cảm giác, 
tri giác, trí nhớ, tư duy, tưởng tượng... 


Hoạt động nhận thức là cơ sở của mọi hoạt động tâm lý con 
người. Trong cuộc sống con người luôn luôn nhận thức sự 
vật hiện tượng xung quanh mình, đồng thời con người cũng 
tự nhận thức hiện tượng bản thân mình. Có thể nhận thức 
từ hiện tượng cụ thể bên ngoài cho đến cái bản chất qui luật 
bên trong của sự vật. Nhận thức là một hoạt động tâm lý 
rất phức tạp, đa dạng và ở nhiều mức độ khác nhau. Tâm lý 
học phổ thông chia hoạt động nhận thức thành 2 giai đoạn 
lớn: nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính. Mỗi giai đoạn 
đó gồm những quá trình nhận thức ở mức độ khác nhau. 


a. Nhận thức cảm tính: đây là gia đoạn thấp của hoạt 
động nhận thức. Giai đoạn 
này bao gồm 2 quá trình: cảm giác và tri giác. 


* Cảm giác: là một quá trình tâm lý phản ánh từng thuộc 
tính riêng lẻ về bề ngoài 

của sự vật, hiện tượng trong hiện thực khách quan, khi 
chúng trực tiếp tác động vào giác quan của ta “Cảm giác là 
hình thức định hướng đầu tiên của cơ thể trong thế giới 
chung quanh” [9]. Mặc dù cảm giác chỉ là cấp độ thấp nhất 
trong quá trình nhận thức nhưng nó giữ một vai trò quan 
trọng trong đời sống. Trong hoạt động nhận thức, cảm giác 
thu nhân nguồn tài liệu phong phú, nhờ đó, con người mới 
có những quá trình nhân thức cao hơn Lê Nin đã viết “Cảm 
giác là những viên gạch đầu tiên để xây dựng nên toà lâu 
đài nhận thức” [10] 


Tri giác: là quá trình tâm lý phản ánh một cách trọn 
vẹn các thuộc tính của sự 
vật, hiện tượng, dưới hình thức hiện tượng, khi chúng trực 
tiếp tác động vào giác quan của ta. 


Tri giác phụ thuộc rất nhiều vào kinh nghiệm, nhờ có kinh 
nghiệm con người nhận rõ ngay toàn bộ sự vật một cách 
đầy đủ, hoàn chỉnh. Nhưng nếu kinh nghiệm không chính 
xác thì tri giác con người sẽ phạm sai lầm. Đó là cơ sở của 
những thành kiến, định kiến của con người ảnh hưởng trên 
đối tượng. Tri giác là một quá trình nhận thức cao hơn, phức 
tạp hơn cảm giác nhưng tri giác phản ánh sự vật hiện tượng 
một cách toàn vẹn và rõ ràng hơn cảm giác. 


b. Nhân thức lý tính: Bao gồm 2 quá trình chủ yếu: Tư 
duy và tưởng tượng. 


Tư duy: Là một mức độ nhận thức thức cao hơn cảm 
giác và tri giác. Đối là 
một quá trình phản ánh những thuộc tính bản chất, những 
liên hệ và quan hệ có tính quy luật của sự vật và hiện tượng 
trong hiện thực khách quan. 


Ví dụ: đứng trước một người, cảm giác và giác tri cho ta biết 
hình dáng, nét mặt, cử chỉ, lời nói...Còn nói tư duy có thể 
cho biết những cái bên trong như đạo đức, tài năng, tư 
tưởng, tình cảm, lập trường quan điểm... Tư duy phản ánh 


cái chưa biết tức là phản ánh ái mới giúp con người giải 
quyết những nhiệm vụ mà đời sống xã hội đề ra. 


Cảm giá, tri giác và quá trình tư duy là những mức độ nhận 
thức rất khác nhau, nhưng không thể tách rời nhau. Quá 
trình tư duy dựa trên cơ sở tài liệu của cảm giác và tri giác. 
Nhận thức cảm tính là nguồn cung cấp “nguyên liệu” cho tư 
duy “Tất cả các hiểu biết bắt nguồn từ kinh nghiệm, từ cảm 
giác, tri giác” 


Tưởng tương: là một quá trình tâm lý phản ánh những 
cái chưa từng có trong 
kinh nghiệm của cá nhân bằng cách xây dựng những hình 
ảnh mới trên cơ sỡ những biểu hiện đã có. Tưởng tượng có 
liên quan mật thiết với mọi hoạt động của con người. Tưởng 
tương rất cần thiết cho hoạt động nhận thức. Lê Nin đã viết: 


“Thật sai lầm nếu nghĩ rằng chỉ có nhà thơ mới cần có tưởng 
tượng. Đó là một định kiến ngu xuẩn! Ngay cả trong toán 
học cũng cần có tưởng tượng. Không có nó thì không thể 
tìm ra phép tính vi phân và tích phân được”. [11] 


2. Các cấp độ nhận thức trong tâm lý học Phật giáo. 


Trong bài Kinh Pháp môn căn bản (Trung bộ I). Đức Thế Tôn 
đã tự thuyết giảng 

cho các Tỳ kheo về các cấp độ nhận thức của con người, đó 
cũng chính là “Pháp môn căn bản tất cả Pháp” 


* Tưởng tri (sanjànàti) = recognises 

* Thức tri (vijànàti) = iS aware of 

* Tư duy, nghĩ đến (mannati)  = thinks of 

* Thắng tri (abhijànàti) = understands thoroughtly 
* Liễu tri (parijànàti)  = knows intuitively 


a. Tưởng tri (sanjànàti): 


Là hoạt động của một cái tâm thuần tuý về các kinh nghiệm 
về hình ảnh, mùi, 

vị...Đó là cái biết theo kinh nghiệm: Duy thức gọi là tạng 
thức chứa chủng tử với sắc trần (bên ngoài) và pháp trần 
(bên trong). Những ảnh tượng để lại trong tâm gọi là pháp 
trần. 


b. Thức tri (vijanàti) 


Là cấp độ nhận biết của thức uẩn, ghi nhận sự có mặt của 
vạn pháp. Thức tri là sự nhận biết khi có sự tiếp xúc giữa 
căn và trần. 


C. Tư duy (mannati) 


Đây là cấp độ là việc của tư tâm sở. Vai trò của tư duy là: 
khi các căn tiếp xúc 

các trần, liền cho các ảnh tượng theo từng phương diện của 
sự vật, ghi nhận và đưa tin tức vào não bộ, sau đó là tư duy 
làm công việc tổng hợp (hành uẩn). Khi các giác quan làm 


việc, điều có mặt kinh nghiệm của tưởng uẩn. Công việc 
của tư duy là phân tích qua quy nạp; diễn dịch; tổng hợp; và 
đánh giá. 


Duy thức pháp tướng thì trình bày có 8 thức: 5 thức đầu 
(tiền ngũ thức) ghi nhận cấp độ hoạt động của tưởng tri và 
thức tri. Cấp độ lục thức (ý thức) là cấp độ của tư duy với sự 
có mặt na (yếu tố chấp ngã đưa chủng tử vào Alạida thức và 
đem chủng thử của Alạida ra 6 thức để khởi tác dụng). Đến 
đây và ngang với cấp độ nhận thức của con người trong tâm 
lý học phổ thông (cảm giác, tri giác và tư duy). Nghĩa là khi 
gặp hoàn cảnh có vấn đề cần đáp ứng, giải quyết, thì con 
người phải dựa vào những điều đã cảm giác, tri giác được, 
dựa vào kinh nghiệm và tri thức vốn có của mình để suy 
nghĩ, đó là tư duy. Như vậy cấp độ nhận thức của con người 
được tâm lý học phổ thông đề cập đó là tư duy. Như vậy cấp 
độ nhận thức của con người được tâm lý học phổ thông đề 
cập đến chỉ thuộc lãnh vực kinh nghiệm. Con người chỉ tư 
duy trên cơ sở của tâm thức do các giác quan đưa tới. Cấp 
độ nhận thức của tâm lý học phổ thông chỉ ngang với cấp độ 
tưởng tri, thức tri và tư duy-Một sự hoạt động của thọ tưởng, 
hành, thức. Do vậy, địa bàn hoạt động của nhận thức này bị 
chế ngự của vô minh. Không tách rời với các nhận thức hữu 
ngã và các nguyên lý tư duy sai lầm do các quan niệm hữu 
ngã và các nguyên lý tư duy sai lầm do các quan niệm hữu 
ngã và sự lệch lạc của các giác quan đem lại. Về cấp độ tư 
duy này Đức Phật nêu rõ: 


“Này các Tỳ kheo, ở đây có kẻ phàm phu ít nghe, không 
được thấy các bậc Thánh, không thuần thục pháp các bậc 
Thánh, không tu tập pháp các bậc Thánh, không thấy được 
các bậc chơn nhân, không tu tập các bậc chơn nhân, tưởng 
tri địa là địa đại, nghĩ đến (tự ngã) đối chiếu với địa đại, 
nghĩ đến (tự ngã) như là địa đại, người ấy nghĩ: “Địa đại là 
của ta”- dục hỷ địa đại. Vì sao vậy? Ta nói người ấy không 
liễu tri địa đại” [12] 


Tương tự như vậy, con người tưởng tri, thức tri và tư duy với 
các đối tượng nhận thức như là: 


(a)...thuỷ, hoả, phong, đại và các loài chúng sanh 

(b)...các cảnh giới 

(C)...sở văn, sở tri, sở kiến, sở tư, đồng nhất, sai biệt, Niết 
bàn. 


Rõ ràng đây là cấp độ tư duy nhị nguyên do quan niệm hữu 
ngã đưa tới. Vì thấy có ngã (địa đại) nên đối chiếu với địa 
đại, chấp ngã là địa đại.... Từ đó sinh ra các quan niệm phân 
biệt: tốt, xấu, hạnh phúc, đau khổ, thương, ghét...Tất cả đều 
là sản phẩm của thọ, tưởng, hành, thức, của tư duy qua tài 
liệu thông tin được cung cấp từ các giác quan, mà các giác 
quan thì luôn bị hạn chế bởi các sai lâm. Nhận thức của con 
người đối với mọi sự vật và hiện tượng, với thực tế cuộc 
sống chung quanh chỉ được nâng cao trên cơ sở trình độ 
phát triển của xã hội và qua quá trình hoạt động thực tiễn 
lâu dài của con người. Đối với tâm lý học phổ thông, tư duy 


là mức độ nhận thức cao hơn cảm giác và tri giác. Sách tâm 
lý học của trường Đại học Sư phạm định nghĩa: 


“Tư duy là phẩm chất trí tuệ giúp con người có thể bao quát 
được một phạm vi rộng lớn của thực tiễn tri thức và nắm 
được mối liên hệ của nhiều lĩnh vực. Người có phẩm chất 
này bao giờ cũng nhìn thấy rõ ràng cái cốt lõi, cái bản chất 
của vấn đề, có khả năng đi sâu vào đối tượng nhận thức để 
tìm ra cái mới. Nhờ đó mà con người có thể thấy được 
những nguyên nhân sâu xa, những ý nghĩa đúng đắn, những 
nguyên nhân, hậu quả của vấn đề...”[13] 


Quả là tâm lý học phổ thông đã đánh giá cao cấp độ tư duy 
của con người. Nhưng đúng như Lê Nin đã nhận định: tư 
duy bắt nguồn từ kinh nghiệm, từ cảm giác, tri giác. Mà 
kinh nghiệm, cảm giác, tri giác của con người vốn dĩ hạn chế 
và sai lầm bởi các giác quan, bởi tư duy hữu ngã nên cái tư 
duy đó không thể thấy rõ sự thật như thật của vạn pháp. Nó 
chỉ dừng lại ở cái biết của người không hiểu rõ chánh pháp, 
dẫn đến chấp thủ năm uẩn, dẫn đến vô minh và sầu, bi, 
khổ, ưu, não. 


Qua lời dạy của Đức Phật, quá trình nhận thức của con người 
không dừng lại ở đây. Đối với người biết tu tập và huấn 
luyện tâm thức qua Thiền định thì nhận thức sẽ nâng lên ở 
cấp độ “Thắng tri” và “Liễu tri”. Đó là cấp độ nhận thức đưa 
đến cái thấy trực giác, cái tri kiến về sự thật của sự vật, từ 
đó tâm thức rời khởi dục vọng, sân hận, và các nhận thức 


sai lầm, rồi đi ra khỏi khổ đau. 
d) Thắng tri (Abhijànàti) 


Thắng tri là cái biết qua tu tập Thiền định. Các bậc tu chứng 
từ sơ thiền đến tứ thiền sẽ có được cái biết “Thắng tri”. Đó 
là cái biết trực giác về sự vật; các sự chi phối, các tâm lý 
ngăn che trí tuệ của hành giả đã được khắc phục. Sự can 
thiệp của tư duy nhị nguyên và ngũ triền cái đã bị loại. Nhờ 
vậy nhận thức của hành giả được nâng lên một bước cao và 
sâu hơn, nhìn được sự vật với chánh tri kiến nên tiếp cận 
được với chân lý. Hành giả sẽ hiểu sâu hơn thật tướng của 
các pháp. Với tâm khinh an, định tĩnh và trí tuệ sáng suốt 
do thấm nhuần hương vị giải thoát của Thiền, vị ấy thấy 
được dòng duyên khởi của sự vật. Con người cũng là một 
dòng trôi chảy của các duyên. Thắng tri thì tương đương với 
trực giác của tâm lý học phổ thông, mà các nhà tâm lý đã 
xem như là: hiện tượng sáng. 


-“Hiện tượng vụt sáng là sự xuất hiện những ý tưởng bất 
ngờ, không có sự chuẩn bị trước. Chúng có ý nghĩa rất lớn 
trong lĩnh vực sáng tạo” [14] 


Như trường hợp của nhá bác học Newton nhìn quả táo rơi 
mà phát hiện định luật sức hút của trái đất. Cái trí tuệ bừng 
sáng ấy xem như một sự mở nguồn sáng tạo. Tâm lý học 
phổ thông cho rằng cấp độ nhận thức trực giác đầy tính 
sáng tạo ấy không thể giáo dục hay huấn luyện được. Đối 


với tâm lý học Phật Giáo thì thắng tri là cấp độ nhận thức 
của các bậc “tu hành thành mãn” hoặc đang “cần cầu vô 
thượng an ổn thoát khỏi khổ ách”. Tuy vậy, ở cấp độ thắng 
tri này, hành giả vẫn còn bị ngăn che, bị ràng buộc bởi các 
cảm thọ (thọ uẩn), các kiết sử. Chỉ đến khi nào các cảm thọ 
bị đốt cháy, hành giả nhiếp phục được sự chi phối của năm 
uẩn hoàn toàn thì sẽ đạt được cái thấy biết tối thắng là Liễu 
tri. 


Về cấp độ nhận thức thắng tri, Đức Phật dạy: 


“Này các Tỷ kheo, có Tỷ kheo, hữu học tâm chưa thành tựu, 
đang sống cần cấu vô thượng an ổn, khỏi khổ ách, vị ấy 
thắng tri địa đại là địa đại, vị ấy đã không nghĩ đến địa đại, 
đã không nghĩ (tự ngã) đối chiếu với địa đại, đã không nghĩ 
(tự ngã) như là địa đại, đã không nghĩ: “Địa đại là của ta” - 
không dục hỷ địa đại. Vì sao vậy? Ta nói vị ấy có thể liễu tri 
địa đại...thuỷ đại...hoả đại...phong đại...sanh vật...chư Thiên 
sanh chủ..Phạm thiên...Quang Âm Thiên...Biến Tịnh 
Thiên...Quả Quả Thiên...Abhibhù (Thắng giả) ...Không vô 
biên xứ....sở kiến.....sở văn...sở tư niệm....sở tri...đồng 
nhất....sai biệt...tất cả....Vị ấy thắng tri Niết bàn là Niết bàn, 
vị ấy đã không nghĩ đến Niết bàn, đã không nghĩ (tự ngã) 
đối chiếu với Niết bàn, đã không nghĩ (tự ngã) như là Niết 
bàn, đã không dục hỷ Niết bàn. Vì sao vậy? Ta nói vị ấy có 
thể liễu tri Niết bàn.”[15] 


e) Liễu tri (Parijànàti): 


Nếu cấp độ của Thắng tri là cấp độ của tâm giải thoát thì 
cấp đô của liễu tri là cấp độ của tuệ giải thoát. Đó là cái 
thấy biết vạn pháp như thật với trí tuệ viên mãn hoàn toàn. 
Với bất cứ đối tượng nào cũng không còn một quan niệm gì 
về tự ngã. Đó cũng là cái thấy biết sáng suốt. Điều đó 
không phải là cái gì “kỳ bí dẫn dắt chúng ta vào “thế giới 
tâm linh” xa xôi nào, ở đây chỉ đề cập đến lĩnh vực hình thức 
hoạt động của tư duy (của các nhóm tâm lý) trong quá trình 
hình thành nhận thức: phản ánh đúng thế giới hiện thực, 
cho nên nội dung không có cái gì khác ngoài bản chất của 
hiện thực. Các Kinh Phật thường gọi là “thật tướng” hay 
“thể tánh” thể hiện viên mãn sự vật đúng như 
(yathàbhùtam) đứng về mặt nghiên cứu (việc áp dụng tương 
đối vào cuộc sống thế tục) thì liễu tri thuộc về tuệ uẩn, và 
nội dung của nó là chánh kiến và chánh tư duy trong Bát 
chánh đạo. 


Trong thực tế, con người có chánh tri kiến (thuộc nhận thức 
luận Phật giáo) là có được một tri kiến kết tỉnh từ quá trình 
nhận thức của con người, phản ánh thế giới hiện thực theo 
đúng quy luật vận động và biến đổi của sự vật. Quan hoạt 
động của các hình thức tâm lý thích hợp-từ nhận thức “tuỳ 
giác”, còn hời hợt bên ngoài, tiến đến trình độ nhận thức 
sâu sắc hơn, toàn diện hơn, “thể nhập” vào bản chất của sự 
vật. Đức Phật đã nói về con đường giác ngộ của mình-con 
đường “kiến tánh” là : “Mắt đã sinh, kiến đã sinh, tuệ đã 
sinh, minh đã sinh, ánh sáng đã sinh” đó là một quá trình 


nhận thức đi từ cảm tính đến lý tính, từ cụ thể đến thực 
chất. 


Chánh tư duy có nghĩa là nếp suy nghĩ phản ánh đúng đắn 
những căn nguyên về sự tồn tại và biến đổi của sự vật, bao 
gồm hai phương pháp thể hiện hai mặt hiện thực. Theo các 
danh từ triết học thông dụng ngày nay đó là: 


-Phương pháp tư duy logic phản ánh chân thực hiện tại. 
-Phương pháp tư duy biện chứng là phương pháp tư duy phù 
hợp với quy luật vận động của thế giới hiện thực. 

Chánh tư duy là từng bước thâm nhập vào thế giới hiện 
thực, đi đến nắm bắt chân lý. 

Cái trí tuệ viên mãn này (liễu tri) thật ra là có tất cả ở mọi 
người từ những kẻ phàm phu cho đến các bậc Hiền Thánh. 
Do sự ngăn che bởi các cảm thọ mà sự thấy biết vạn pháp 
đúng như thật bị che khuất. Yếu tố chi poh61i cái tư duy 
con người không chỉ do bên ngoài hay bên trong mà thực sự 
còn do một yếu tố xa hơn nữa đã can thiệp mạnh mẽ vào 
đối tượng: đó là tập khí nghiệp hay còn gọi là tập quán của 
văn hoá hữu ngã. 


Theo sự giảng giải của Đức Phật, A La Hán là các bậc tu 
hành thành mãn đã đạt chánh trí giải thoát với bốn trường 
hợp sau: 


-ITrường hợp 1: “Này các Tỷ kheo, có Tỷ kheo là bậc A La 
Hán, các lậu hoặc đã lậu, tu hành thành mãn, các việc nên 


làm đã làm, đã đạt gánh nặng xuống, đã thành đạt lý tưởng, 
đã tận trừ hữu kiết sử, chánh trí giải thoát....Ta nói vậy đã 
liễu tri Niết bàn” 


-ITrường hợp 2: ....Đã tận trừ hữu kiết sử, đã chánh trí giải 
thoát. Thắng tri vì đã đoạn trừ tham dục. 


-Trường hợp 3: ....Thắng tri và đã đoạn trừ sân hận. 
-Trường hợp 4: ....Thắng tri và đã đoạn trừ si mê. 


“Với Như Lai là bậc A La Hán, Chánh Đẳng Giác thì cái thấy 
biết của Ngài là Thắng tri và Liễu tri với sự diệt trừ hoàn 
toàn các ái, sư ly tham, sự đoạn diệt, sự xả ly, sự trừ bỏ 
hoàn toàn các ái, đã chơn chánh giác ngộ Vô Thượng Chánh 
Đẳng Chánh Giác. 

Tóm lại: -Cấp độ nhận thức thuộc về tưởng tri, thức tri và tư 
duy thuộc hữu ngã và thuộc giới hạn của tin tức nhận được 
từ các quan năng. Cái biết hữu ngã đến từ phạm trù của 
sáu căn, sáu trần vá sáu thức. Tư duy hữu ngã đưa đến các 
giá trị văn hoá của con người. Cấp độ nhận thức này bị vô 
minh chỉ phối nên dẫn con người đến khổ đau, sinh tử luân 
hồi. 


-Cấp độ thắng tri: thông qua thiền chỉ, thiền quán, cho ta sự 
trực giác về sự thật của mọi hiện hữu. 


-Cấp độ liễu tri: qua thiền định và trí tuệ vô ngã mà nhận 


biết như thật mọi hiện hữu. Đây là tri kiến giải thoát, ra khỏi 
mọi khổ đau và luân hồi sinh tử. 


[1l James Driver, A dictonary of Psychology, London. 
Penguin Books 1952 Dagobert D. Runes, Dictionary of 
Phylosophy, New Jersey. Little field Adams & Co USA 1963 
[2] PTS Thái Trí Dũng PGS. TS Văn Thiện. Tâm lý học Trường 
ĐHKT TPHCM 1994 Tr 7 

[3] Anguttara Nikàja, Tăng Nhất A Hàm ii tr. 177 

[4] Nẵrada. Thị Kệ Pháp Ai Kinh. Tịnh Minh dịch 1995 

[5] PTS. Thái Trí Dũng. PGSTS. Trần Văn Thiện. Tâm Lý Học . 
Trường ĐHKT TPHCM, 1994, tr. 7 

[6] Kinh Tạp A Hàm I 1993, Tr. 98 

[7] Thích Trí Chơn, Lý thuyết về nhân tính qua kinh tạng PàiIi, 
Luận án tiến sĩ Phật học 1996, tr. 77-80 

[8] Lênin toàn tập, quyển 4, NXBND 1957 Tr, 259 

[9] Trần Trọng Thuỷ, Giáo trình tâm lý học 1979 

[10] Lênin toàn tập, tập 18 Tr. 46 

[11] Lênin, Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh n ghiệm 
phê phán. Sự thật 1961, Tr. 1963 

[12] Trung bộ I Kinh pháp môn căn bản 1992 Tr. 9 & 10 

[13] Giáo trình tâm lý học tập II ĐHSP 1994 Tr. 28 

[14] PTS Thái Trí Dũng - PTS Trần Văn Thiện, Giáo trình tâm 
lý Trường ĐHKT TPHCM 1994 Tr. 10 

[15] Kinh trung bộ I 1992 Tr. 12 


Thích Nữ Hương Nhũ 
Vài nét về Tâm lý học phổ thông và Tâm lý học Phật giáo 
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 
PHẦN BA 


SẮC THÁI TÂM LÝ HỌC QUA CÁC YẾU TỐ CẤU HỢP THÀNH 
PHẦN TÂM LINH 


Ngành tâm lý học đã khám phá những khả năng tiềm tàng 
trong tâm thức con người và chính con người phải nỗ lực 
trau dồi và khai triển những tiềm năng ấy. Chính sự nghiên 
cứu về tâm thức có thể giúp chúng ta dễ dàng bước vào 
thiền tập để sớm có hiệu quả về một cuộc sống an lạc với 
nội tâm trong sáng và minh mẫn nhất. 


Điều cần thiết là phải có một ý niệm rõ ràng về ngũ uẩn. 
Theo ngôn ngữ thông thường chúng ta nói một “chúng 
sanh” nhưng trong ý nghĩa cùng tột “chúng sanh” chỉ là biểu 
hiện của những năng lực tâm lý - vật lý không ngừng biến 
chuyển. Đó là ngũ uẩn. 


Theo Phật giáo, con người là một sự phối hợp tâm lý- vật lý 
của tâm và thân. (Danh-sắc). Phần vật chất (sắc) là cơ thể 
vật chất của con người. Theo A Tỳ Đàm: Sắc do 4 đại chủng 
tạo nên bao gồm 28 sắc pháp (đã nêu ở phần II). Giờ đây sẽ 
thảo luận về bốn uẩn: thọ, tưởng hành, thức vốn cấu hợp 
thành phần tâm linh. 


1) Thọ (Vedadanà): Đây là thành phần cảm giác đi chung với 
ấn tượng và ý nghĩ của chúng ta. Từ đây đủ cảm thọ 
(sensation). Thọ có ba: thọ lạc, thọ khổ, và thọ vô ký (không 
khổ hổ không lạc). Thọ phát sanh tuỳ thuộc nơi xúc (sự tiếp 
xúc của các giác quan và trần cảnh). Thấy một vật thể, 
nghe một âm thanh, ngửi một mùi, nếm một vị, sờ đụng một 
vật, nhận thức một đối tượng của tâm (ý nghĩ hay tư tưởng): 
từ đó con người kinh nghiệm một loại thọ. Đức Phật dạy: 


“Và này các tỳ kheo, thế nào là thọ? Đây là sáu nơi cảm thọ: 
cảm thọ được từ sự xúc tiếp của mắt, cảm thọ phát sinh từ 
sự xúc tiếp của tai,..của mũi,...của lưỡi,....của thân,.....và 
cảm thọ phát sinh từ sự xúc tiếp của ý. Này các Tỷ kheo, đó 
gọi là thọ”. 


(Ý ở đây là nhận thức của tâm được xem là khả năng thứ sáu 
trong tâm lý học Phật giáo). Xúc có nghĩa là sự phối hợp 
giữa: giác quan, đối tượng của giác quan và ý thức. Thí dụ 
như: mắt, đối tượng của mắt là nhãn thức. Sự hợp chung 
này gọi là xúc. Khi có xúc, thọ đương nhiên phát sanh mà 
không có năng lực nào có thể cản ngăn. 


Trong tâm lý học phổ thông, khi một hiện tượng trong hiện 
thực khách quan trực tiếp tác động vào giác quan thì hoạt 
động nhận thức đầu tiên của con người là cảm giác mức độ 
thấp nhất trong một quá trình nhận thức. “Cảm giác là hình 
thức định hướng đầu tiên của cơ thể trong thế giới xung 
quanh” [1], “Cảm giác là sự chuyển hoá năng lượng của 


kích thích bên ngoài thành sự kiện ý thức” [2] 


Như vậy cảm thọ trong tâm lý học Phật giáo không giống với 
cảm giác trong tâm lý học phổ thông. Cảm giác xuất hiện 
sau xúc (contact). Xúc là hiện tượng tâm lý trong năm tâm 
sở biến hành của duy thức học (xúc, tác ý, thọ tưởng, tư) - 
(mental formations) vì xúc là sự xúc chạm giữa thân và cảnh 
vật, tâm và cảnh vật, tâm và tâm. Nếu không có xúc thì 
không có nhận thức. Như mắt không nhìn thấy vật sẽ không 
có một cảm giác hay tri giác về vật. Phật giáo dùng từ xúc 
với hai nghĩa: 


-Xúc trong hợp từ xúc trần - là một trong sáu trần, tức là đối 
tượng của xúc giác (touch organ) như trơn nhám nóng lạnh. 


-Xúc với nghĩa là xúc giác còn gọi là thân xúc. 


Tâm lý học phổ thông hay dùng từ cảm xúc tức là kết hợp 
xúc với thọ, thật ra có xúc rồi mới có cảm thọ. 


Như vậy, xuất hiện sau giai đoạn “xúc”, tâm lý học Phật 
giáo đưa ra khái niệm Thọ mang một ý nghĩa cao hơn, sâu 
sắc hơn so với cảm giác trong tâm lý học phổ thông. Bởi vì 
theo định nghĩa thì cảm giác chỉ là một quá trình tâm lý 
phản ánh thuộc tính riêng lẻ thuộc về bề ngoài của sự vật, 
phản ánh màu sắc, đường nét, hình dáng của sự vật, nhưng 
chưa thật rõ về thuộc tính đó. Cảm giác nhấn mạnh yếu tố 
khách quan: sự hiểu biết sơ lược về đối tượng (= thức) 


Cảm thọ nhấn mạnh yếu tố chủ quan: con người có những 
cảm thọ gì sau khi sáu căn tiếp xúc sáu trần. (đã có sự hoạt 
động của ý thức) 


-“Vị ngọt” của cảm thọ làm cho dục vọng khởi lên trong tâm 
con người và khiến con người dong ruổi theo các lạc thú ở 
đời. Sự hiện hữu của cảm thọ chính là sự hiện hữu của vô 
minh hay của tư duy hữu ngã và đưa đến khổ đau. 


Tâm lý học Phật giáo giới thiệu sáu loại xúc: Nhãn xúc, nhĩ 
xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc. Tâm lý học phổ 
thông chỉ đưa ra 5 loại cảm giác: thị giác, thính giác, khứu 
giác, vị giác, xúc giác. Có thể so sánh qua sự liệt kê sau 
đây: 


Thị giác: (cảm giác nhìn) là cảm giác phản ánh những 
thuộc tính về ánh 
Sáng, màu sắc, hình thù, kích thước, khối lượng, độ xa của 
sự vật. Cảm giác nhìn nảy sinh do sự tác động của các sóng 
ánh sáng phát ra hoặc phản xạ từ các vật. 


Nhãn xúc: là sự phối hợp giữa giác quan (mắt), đối 
tượng của giác quan (sự 
Vật) và ý thức. Khi có xúc, thọ đương nhiên phát sanh: lạc 
khổ hay vô ký. 


Thính giác (cảm giác nghe): là cảm giác phản ánh 


những thuộc tính về âm 

Thanh của đối tượng. Cảm giác này do những dao động 
không khí gây nên. Cơ sở giải phẩu sinh lý là bộ phận phân 
tích thính giác. 


Nhĩ xúc: sự phối hợp giữa giác quan (tai), đối tượng 
của giác quan (âm thanh . 
Và ý thức. Từ đó thọ phát sanh. 


Khứu giác: (cảm giác ngửi): là cảm giác phản ánh mùi 
của đối tượng. Ta ngửi 
Thấy mùi của vật là do các phần tử của các chất hay hơi tác 
động lên màng ngoài của khoang mũi gây nên. 


Tỷ xúc: sự phối hợp giữa giác quan (mũi), đối tượng 
của giác quan (mùi) và ý 
Thức. Từ đó thọ phát sanh. 


Vị giác: (cảm giác nếm): phản ánh vị đối tượng. Cảm 
giác này do sự tác động Của các thuộc tính hoá học của 
những chất hoà tan trong nước lên các cơ quan thụ cảm ở 
lưỡi gây ra.. 


Thiệt xúc: sự phối hợp giữa giác quan (lưỡi), đối tượng 
của giác quan (vi5) và Ý thức. Từ đó cảm thọ phát sanh 


* Xúc giác: (cảm giác da): phản ánh những thuộc tính về 
nhiệt độ, áp lực, sự đụng chạm, sự trơn nhẵn của đối tượng. 


Cảm giác này do những kích thích cơ hoặc nhiệt gây nên. 


* Thân xúc: sự phối hợp giữa thân, đối tượng của thân (sự 
đụng chạm trơn n;nhẫn hay xù xì, nóng hay lạnh ...) và ý 
thức: đứa đến cho thân “vị ngọt” hay sự nguy hiểm. 


Như vậy, khi có xúc tất nhiên có cảm giác, có cảm thọ mà 
không năng lực nào có thể cản ngăn. Cảm thọ làm dục 
vọng sanh khởi, không có cảm thọ, dục vọng sẽ không có cơ 
sở tồn tại và sẽ đi đến đoạn diệt. 


“Nếu một người, qua sự thực hành thiền quán lãnh hội được 
sự vận hành này thì hẳn người ấy sẽ đi tìm kiếm trí tuệ thay 
vì tìm kiếm “vị ngọt” của các cảnh thọ” [3] 


Người có trí tuệ phải liễu tri cảm thọ. Trong kinh Đại Khổ 
uẩn có đoạn viết về các Tỳ kheo tường trình về sự cật vấn 
của các ngoại đạo rằng có gì sai biệt giữa chúng và Thế Tôn 
khi cả hai cùng nói về sự liễu trị các dục, các sắc và các cảm 
thọ. Đức Phật giải thích rằng tuy ngoại đạo cũng có nói về 
sự liễu tri các dục, các sắc, các cảm thọ nhưng họ không 
biết được vị ngọt, sự nguy hiểm, sự xuất ly đối với các pháp 
ấy. “Do xúc sinh mà thọ sinh, do xúc diệt mà thọ diệt. Đây 
là Bát Thánh đạo đưa đến chấm dứt cảm thọ, đó là: Chánh 
Kiến, Chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh 
tấn, chánh mạng, chánh định”. Người tu không để cảm thọ 
lôi kéo mình, phải biết rõ nó để chuyển hoá nó. 


2) Tưởng (Sannà) : So sánh với tâm lý học phổ thông, có thể 
xem tưởng uẩn là cấp độ nhận thức của tri giác. Chức năng 
tri giác trong tâm lý học Phật giáo là nhận ra đối tượng: đối 
tượng vật lý và đối tượng tâm linh. Cũng như thọ, tưởng có 
sáu: tri giác, hình thể, âm thanh, mùi vị và xúc chạm, vật lý 
hay tinh thần. Những hình thức tri giác siêu giác quan như 
thần giao cách cảm hay thiên nhãn thông cũng được bao 
hàm trong tưởng uẩn. Tâm lý học phổ thông cho rằng tri 
giác là một quá trình tâm lý phản ánh trọn vẹn và hoàn 
chỉnh sự vật. Tính biết trọn vẹn là do sự tham gia của kinh 
nghiệm và sự hiểu biết. Nhờ đó ta tri giác sự vật rất nhanh 
mặc dù mới thoáng nhìn qua sự vật hoặc một vài bộ phận 
của sự vật bị che lấp. Kinh nghiệm không chính xác thì tri 
giác con người sẽ bi6 phạm sai lầm. Có một sự giống nhau 
tế nhị giữa hay biết (vĩjnnà) vốn là chức năng của thức và 
nhận ra (tưởng) -chức năng của tri giác. Trong khi thức: hay 
biết một vật, tưởng nhận ra những dấu hiệu đặc thù của vật 
ấy để phân biệt với những vật khác. Dấu hiệu được phân 
biệt này quan trọng để nhận ra một vật lần thức hai và thứ 
ba, và trong thức tế, mỗi lần ta hay biết vật ấy thì đó Tưởng 
dẫn đến trí nhớ. 


Điều quan trọng nên ghi nhận là tưởng uẩn thưởng phỉnh 
gạt ta. Nếu ta không thấy được bản chất thật của sự vật thì 
ta sẽ sống trong ảo giác. Do kinh nghiệm, thành kiến sẵn 
có: các trạng thái luyến ái và ưu phiền, thương yêu và ghét 
bỏ của ta sẽ làm ta không thấy được giác quan (căn) và 
những đối tượng giác quan (trần) theo đúng bản chất khách 


quan của nó. Giác quan làm cho ta hiểu biết sai lầm và dẫn 
dắt ta đi lạc nẻo. Lối nhìn của ta đối với sự vật trở nên sai 
lạc. Chỉ có chánh kiến mới loại trừ những ảo kiến ấy và giúp 
con người nhận ra bản chất thật sự nằm phía dưới mọi hình 
thức. Chỉ đến khi vượt ra khỏi đám mây mờ ảo kiến của 
cảm giác và tri giác con người mới đạt đến trí tuệ. Trong 
tâm lý học phổ thông các nhà tâm lý học quan niệm rằng tư 
duy cũng vẫn sai lầm và phải trải qua sai lâm mới đạt đến 
chân lý. Đó là chưa nói tới tính tương đối và tính tuyệt đối 
của chân lý. 

Khi một tri giác riêng lẻ, dầu lâm lạc hay không mà phát 
sanh thường xuyên, thì nó càng tăng trưởng dũng mãnh và 
bám lấy tâm ta. Chừng đó khó mà dứt nó ra, trong khi phần 
lớn tri giác của ta đều sai lầm. Đức Phật dạy: 

“Những người bám níu và tri giác của lục căn. 

Và những quan kiến sai lầm và huyễn hoặc 

Người ấy sống ồn áo cãi vã trong thế gian” [4] 


3)Hành: (sankhàra) = activities 


Theo sau tri giác (Tưởng uẩn) là nhóm thành phần cấu hợp 
nên tác ý hay cấu hợp tinh thần (hành uẩn) 


“Hành uẩn là một sự tập hợp của các hoạt động của tâm (ý 
hành), của lời khẩu hành), của thân (thân hành_.. Nó cũng 


được xem là ý chí sống của con người” [5] 


-Nhóm hành uẩn này bao gồm tất cả những yếu tố tâm hay 


tâm sở, ngoại trừ thọ và tưởng đã đề cập ở phần trên. A Tỳ 
Đàm nói đến 52 tâm sở. Thọ và Tưởng là hai trong 52 tâm 
sở ấy nhưng không phải là hành hay những cấu hợp tác ý. 
Tác ý hay ý đỉnh nằm phía sau hành động, có một vai trò 
chủ yếu trong lãnh vực tinh thần, có tác dụng sâu sắc đến 
phần tâm lý của nghiệp, và nếu như vậy thì tác ý không chỉ 
là hiện tượng chú ý trong tâm lý học phổ thông. Đúng hơn 
nó là xu hướng của cá nhân bởi vì: 


“Xu hướng cá nhân là những sở thích, hứng thú, động cơ 
hoạt động của con người do nhu cầu cuộc sống sinh ra” [6] 


Tâm lý học Phật giáo cho rằng tác ý là ý muốn làm, là động 
cơ thúc đẩy đưa đến hành động. Đức Phật dạy: 


“Này chư Tỳ Kheo, Như Lai tuyên ngôn, tác ý là nghiệp, đã 
có ý muốn là con người có hành động, lời nói suy tư.”[7] 


Tác ý là yếu tố quyết định mọi sinh hoạt của chúng ta, thiện 
hay bất thiện, hành động và phản ứng của hành động, nhân 
và quả triền miên tiếp nối, vận chuyển vô cùng tận. Do vậy 
con người luôn luôn thay đổi, trở nên tốt hơn hoặc xấu hơn. 
Tình trạng này hoàn toàn tuỳ thuộc vào tác ý và hành động 
của chính bản thân ta. 


“Tất cả hoạt động tâm lý của con người, như là các mong 
Ước, các ước nguyện, các tư tưởng thiện và bất thiện, ghét, 
thương, ganh ty, tự hãnh, các phản ứng của tâm thức đối với 


đời sống...tạo nên đời sống hiện tại và đời sống tương lai là 
thuộc HÀNH UẨN. Các hoạt động tâm lý ấy tạo ra ý nghĩa 
cuộc sống, không có chúng thì đời sống trở nên vô nghĩa. 
Tuy nhiên, sự vận hành của chúng chỉ là sự vận hành của 
một ảo giác về tự ngã (hay vô minh) nói lên rằng ý nghĩa 
của mọi giá trị của đời sống con người là rất đen tối” [8] 


Theo Phật giáo không có đời sống nào sau khi chết, cũng 
không có cuộc sống nào trước khi sanh ra mà không tuỳ 
thuộc nơi nghiệp hay hành động có tác ý. Nghiệp báo là hệ 
luận của tái sanh. Tiến trình Tâm - Vật lý này mà ta nhận 
thức rõ ràng trong đời sống không chấm dứt lúc ta chết. 
Chính cái luồng tâm thức luôn luôn chuyển động ấy gọi là 
nghiệp lực. Năng lực hùng mạnh này, ý chí muốn sống này 
làm cho cuộc sống liên tục, triền miên, cùng với vô minh và 
ái dục của con người. Con người buông lung, thoả mẫn với 
các hành vô thường thì cánh cửa giải thoát càng khoá chặt. 


4. Thức: Vinnàna 


Thức uẩn là một trong năm uẩn cấu thành con người. Cũng 
như THỌ TƯỞNG VÀ HÀNH: thức cũng có 6 loại: nhãn thức, 
nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Chức năng 
của thức cũng rất khác nhau. Tất cả những cảm thọ của 
chúng ta đều được kinh nghiệm qua sự tiếp xúc của giác 
quan và ngoại cảnh. Khả năng cảm nhận đối tượng tinh 
thần không phải là cái gì có thể sờ đụng hay cảm giác như 
năm giác quan kia như mắt nhận ra thế gian màu sắc hoặc 


hình thể, tai nhận ra những âm thanh...nhưng cái tâm nhận 
ra thế giới tư tưởng và ý nghĩ, khả năng cảm nhân của tâm 
là hơn hết trong lãnh vực tinh thần. Mắt rất cần để nhìn 
thấy hình thể và màu sắc nhưng mắt không thể suy tư 
những tư tưởng và thâu nhận ý nghĩ. Nói cách khác, trần 
cảnh không thể cảm nhận với khả năng của giác quan mà 
không có sự can thiệp của thức. 


Khi nói rằng thức phát sanh do sự hỗ tương tác dụng của 
giác quan và đối tượng của nó. Điều này không có nghĩa 
rằng thức là sản phẩm, cái gì tạo nên do căn và trần; cả hai 
vốn là thuần tuý vật lý. Nếu như vậy thì ta đã chấp nhận lý 
thuyết của trường phái vật chất tin rằng thức chỉ giản dị là 
một sản phẩn phụ của vật chất. Chức năng của thức là hay 
biết đối tượng. Mắt con người có thể tiếp xúc một hình thể, 
nhưng nếu không có thức chúng ta sẽ không hiểu gì về đối 
tượng (thức tri là cấp độ nhận thức tương đương với cảm 
giác, tri giác và tư duy trong tâm lý học phổ thông). Tuy 
nhiên, thức cũng là một pháp hữu vi chuyển biến, không 
phải là một vong linh hay một hồn bất biến đối nghịch với 
vật chất, cũng không là một cái gì do vật chất sinh ra. 


Duy thức học cho rằng thọ, tưởng, hành là những dòng sông 
phát khởi từ thức và nó sẽ mang nó tất cả những hiện khởi 
của nó trở về thức. Vì vậy duy thức học đề cập đến thức là 
đề cập đến năng tàng và sở tàng. Khi ta buồn, vui, sướng, 
khổ cũng từ căn bản thức phát hiện, rồi tất cả đều trở về với 
căn bản thức. Vì vậy, chữ thức là tâm căn bản. Còn cảm 


thọ và tri thức và các loại tâm hành khác đều là những biểu 
hiện của tâm thức, từ tâm thức mà sinh khởi và sẽ trở về, 
mang hết tất cả những vốn liếng quy hướng cho tâm căn 
bản thức. Nó cất giũ tất cả những hạt giống, đồng thời nó 
cũng là những hạt giống đó. 


Có 3 danh từ để nói về tâm: tâm (citta), ý (manas), và thức 
(vinnàna). Nói về bản chất và nguồn gốc ta dùng chữ tâm, 
về phương diện tác dụng nhận thức của tâm: Tác dụng tri 
giác, cảm thọ suy tư, tưởng tượng, buồn đau vui sướng...ta 
dùng chữ thức và khi nói về động lực làm phát hiện nhận 
thức của thức thì ta dùng từ ý. 


Tâm là nói tổng quát phần căn bản. Tâm sở là nói phần chỉ 
tiết, phần hiện tượng biểu hiện của tâm. Như vậyno1i với tư 
cách căn bản thì gọi là tâm vương, khi nói về hành tướng 
của nó, những trạng thái tâm lý mà nó biểu hiện thì gọi là 
tâm sở. 


Thức là yếu tố đầu tiên thuộc kiếp sống hiện tại. Thức này 
là khởi điểm của luồng thức trôi chảy thuộc về một kiếp sinh 
tồn. Hành uẩn quyết định phần thức này trong kiếp sống kế 
đó bằng cách ảnh hưởng đến cá tính mới. Luồng thức này 
mãi liên tục trôi chảy cho đến khi tận diệt tất cả những căn 
nguyên đưa đến những nhân duyên làm phát sanh những 
kiếp sinh tồn. Các căn nguyên ấy là tham ái, sân hận và si 
mê. Chính cái thức cũng phải do duyên tạo mới hiện hữu và 
biến chuyển. 


Khi Tỷ kheo Sàti khởi lên tà kiến: 


“Thức này dong ruổi luân chuyển nhưng không đổi 
khác” 


Đức PHậg đã quở trách Sàti rằng Sài đã hiểu sai lạc và 
xuyên tạc lời dạy của Ngài. 


Ngài chỉ nói: “Thức do duyên mà khởi, không có duyên thức 
không hiện khởi”. [9] 


Nhà tâm lý học người Mỹ William James đã viết về thức như 
sau: 


“ÔKhôngcó gì nối chấp. Nó chảy trôi. Một “con sông” hay 
một “dòng suối” là hình ảnh ví dụ mà người ta tự nhiên 
thường dùng để mô tả...hãy gọi nó là dòng tư trưởng, luồng 
tâm thức hay đời sống chủ quan”. [10] 

Tâm lý học phổ thông qui định hiện tượng tâm lý căn cứ vào 
sự tham gia của ý thức có a loại lớn: 


1/ Những hiện tượng tâm lý có ý thức: là những hiện tượng 
tâm lý có sự tham gia, tác động, ảnh hưởng của ý thức. Đó 
là những hiện tượng tâm lý được nhận thức có chủ định, chủ 
tâm, có dự định trước. Thức này sinh hoạt xuyên qua các 
giác quan. 


2/ Những hiện tượng tâm lý không ý thức: (vô thức): Là 
những hiện tượng tâm lý xảy ra không có sự tham gia của ý 
thức và con người không nhận thức được. 


Ví dụ: -Những hiện tượng tâm lý có tính chất bệnh lý như 
hiện tượng hoang tưởng, ảo giác, bệnh tâm thần. 


-Những hiện tượng tâm lý xảy ra trong trạng thái ức chế của 
hệ thần kinh như: Mơ, mộng du, thôi miên. 


3/ Tiềm thức: Là những hiện tượng ban đầu có ý thức, nhưng 
sau đó chúng được lập đi, lập lại và chìm lắng vào tâm, lặn 
vào bên trong tâm con người. Tầng lớp tiềm thức là nơi giữ 
lại trí nhớ mà ta có thể hồi tưởng theo ý muốn. Tiềm thức 
vốn được xem là tầng lớp tâm linh nằm kế liền phía dưới ý 
thức, là chỗ chứa đựng những ký ức mà tâm có thể lấy ra 
hay đem vào trở lại. 


Tầng lớp vô thức là một cái kho chứa đựng tất cả những kinh 
nghiệm quá khứ mà ta không thể nhớ lại như ý muốn, 
nhưng thỉnh thoảng tự nó biểu hiện trở lại trong bề mặt của 
ý thức mà không cần có gì bên ngoài khơi động. 


Tâm lý Phật giáo (A Tỳ Đàm) không có các danh từ gọi 
những tầng lớp thức như thế nhưng có nói đến hai loại tâm 
thức đó là Lộ trình tâm và ý chí muốn sống (Sự liên tục sinh 
tồn-bhavanga citta). Dòng tâm hay bhavanga bao gồm cả 
vô thức, tiềm thức và ý thức. 


1/ Lộ trình tâm : là tiến trình tư tưởng luôn luôn xảy ra trên 
tầng lớp ý thức, tức là trong khi con người tỉnh thức, sinh 
hoạt xuyên qua sáu giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý 
môn hướng tâm. 


Cần chú ý là tập quán chấp ngã thì tương đương với Mạt Na 
Thức. Các thức uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn hoạt động mạnh 
dần (hay yếu dần) thì tương đương với sự huân tập và hiện 
hành các chủng tử do vậy vô thức và tiềm thức luôn là các 
chủng tử chứa trong A Lại Da thức. 


2/ Tâm liên tục sinh tổn: Sinh hoạt tâm trong lúc ta thức 
cũng như trong lúc ngủ mà không có chiêm bao mộng mịi, 
hoạt động phía dưới tầng lớp thức. Ta cũng có thể gọi là 
tiềm thức hay tiến trình tâm vô ý thức nhưng nó không hẳn 
đồng nghĩa, không bao hàm hoàn toàn thể những ý nghĩa 
chứa đựng trong hai danh từ: Tiềm thức và vô thức theo khái 
niệm của tâm lý học phổ thông. 

Tóm lại trong năm uẩn, một uẩn đầu thuộc về sắc đã được 
đề cập ở trên, bốn uẩn còn lại thuộc về tâm thì cái gì có đặc 
tính cảm thọ thuộc về thọ uẩn. Cái gì có đặc tính tri giác, 
tưởng tượng, thuộc về tưởng uẩn, cái gì có đặc tính tạo tác 
thì thuộc về hành uẩn. 


Trong các uẩn trên, thức uẩn là trọng tâm của tất cả. 


Như vậy, đối với năm nhóm: sắc, thọ, tưởng, hành, thức thì 


mỗi nhóm là một dòng sông biến chuyển không ngừng. Tu 
học là nhận diện và quan sát những dòng sông ấy. Ta tiếp 
xúc với thân, quan sát những gì xảy ra trong thân, tiếp xúc 
với từng cảm thọ trong ta, sự phát sinh của một cảm thọ, sự 
chuyển biến của cảm thọ đó. Liễu tri các dục, các sắc, các 
cảm thọ là biết được vị ngọt, sư nguy hiểm sự xuất ly đối với 
các pháp ấy. Ta cũng phải tiếp xúc từng tri giác, từng tâm 
hành (từng hiện tượng tâm lý và sinh lý). Người Phật tử phải 
luôn nhận diện thọ và tưởng. Phải thấy được bản chất 
nguồn gốc của nó ở trong tàng thức thì mình mới làm chủ 
được mình, mới chuyển hoá được chúng. Đó là chánh niệm, 
đó là Tuệ. Đó là sự sáng suốt theo dõi dòng sông cảm thọ 
và dòng sông tri giác. Tất cả những cảm thọ đều có thể tiếp 
xúc bằng chánh niệm và đối trị bằng hiểu biết Tam Pháp Ấn: 
vô thường, khổ, vô ngã. 


Tri giác con người vốn sai lầm nên cứ chuốc lấy biết bao giận 
hờn, đau khổ, buồn rầu, trách móc. Tất cả những đau khổ 
của con người đều có gốc rễ trong căn bản của chính mình. 


Trong sự tu tập thiền quán, người tu tập đặt sự vận hành của 
cả năm uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành thức dưới sự kiểm soát 
của thiền quát hay trí tuệ, có nghĩa đó là sự vận hành của trí 
tuệ chứ không phải của vô minh, sẽ dẫn đến hạnh phúc và 
giải thoát trong hiện tại và tại đây. Và đó cũng là cốt tuỷ 
của Thiền tập. 


[1] Trần Trọng Thuỷ Giáo trình tâm lý học 1978 

[2] Lênin toàn tập XVIII tr. 46 

[3] Thích Chơn Thiện- Luận án tiến sĩ Phật học 1996 Tr. 120 
[4] Sutta Nipàta. Câu 847 

[5] Thích Chơn Thiện - Luận án tiến sĩ Phật học 1996 Tr. 114 
[6] Tâm Lý học. Tài liệu Trường ĐHKT TPHCM 1994 

[7] Anguttara Nikàya, Tăng Nhứt A Hàm iii Tr. 415 

[8] Thích Chơn Thiện -Luận án tiến sĩ Phật học 1996 tr. 115 
[9] Ái Tận Đại Kinh- Trung bô kinh I 1996 Tr 392. 

[10] Psychology Briefer Course, xem chương The Stream of 
Consciousness 


Thích Nữ Hương Nhũ 
Vài nét về Tâm lý học phổ thông và Tâm lý học Phật giáo 
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 
PHẦN BỐN 


ốc KTLUẬN 
ĐẠO PHẬT VỚI LỐI SỐNG HƯỚNG NỘI TÂM VÀ BIỆN TÂM 


Qua phần trình bày của luận văn tốt nghiệp chúng ta có thể 
nhận thấy: Tâm lý học phổ thông là một trong những khoa 
học quan trọng về con người. Theo quan điểm của triết học 
Mac Lê Nin thì tâm lý học phổ thông sẽ giải quyết các vấn 
đề về con người và xã hội theo cuộc sống trên thế gian. Mọi 
giá trị tỉnh thần được đề cập đến ở phạm vi tương đối của 
một kiếp người. Đối với Đức Phật, vấn đề tôn giáo và nguồn 
cội của tôn giáo không phải là siêu hình, nhưng chính là vấn 
đề tâm lý, trí thức và trí tuệ. Phật giáo quan niệm hoạt 
động tâm thức chỉ là một dòng trôi chảy của các duyên. 
Cuộc sống là một tiến trình miên man không ngừng trôi và 
cứ như thế kiếp này sang kiếp khác. Chính vì lẽ đó tâm lý 
học Phật giáo chỉ nhằm nói về bản chất của tâm, phương 
pháp thanh lọc tâm. Cách duy nhất để giải quyết những 
hoài nghỉ và những vấn đề khúc mắc trong tâm thức là 
phương pháp tự quán chiếu. Do vậy, Đức Phật không sẵn 
sàng giải đáp những thắc mắc như: Thế gian có trường tồn 
vĩnh cửu hay không? Thế gian có vô cùng vô tận hay 
không? Nguồn gốc của thế gian là gì ?...Đối với những câu 
hỏi và những thắc mắc xem hình như quan trọng nhưng 


^? Z 


không bổ ích ấy. Im lặng là giải đáp tốt đẹp nhất. Cách duy 
nhất để giải quyết những hoài nghi và những vấn đề khó 
khăn là nhìn sâu trở về nội tâm. Đức Phật hướng dẫn ta vào 
đường lối phân biệt và khảo sát tâm lý cũng nhằm giúp ta 
phát triển năng lực và phẩm chất nội tâm. Đức Phật dạy: 


“Chính tự các con phải kiên trì tỉnh tấn và thành tựu giải 
thoát cho chính mình. Chư Phật chỉ rọi sáng con đường” [1] 


Do đó, con người cần phải khảo sát tỉ mỉ cái tâm của chính 
mình. Để thông hiểu các tâm ý, tư tưởng hoạt động ra sao? 
Chúng phát sanh và hoại diệt thế nào? Với mục đích chế 
ngự tâm, điều phục tâm, vì tâm vốn dong ruổi theo các dục 
vọng trên đời; bằng cách chuyên tâm vào phát triển Tứ 
Chánh Cần: 


-Ngăn ngừa những tư tưởng xấu, các bất thiện pháp chưa 
phát sanh. 


-Khắc phục, dứt bỏ các tư tưởng xấu đã phát sanh 


-Làm phát khởi những tư tưởng tốt, thiện pháp chưa phát 
sanh 


-Bảo trì và gìn giữ những tư tưởng tốt đã phát sanh. 


Đó chính là chức năng của Chánh Tinh tấn nhằm dẫn đến 
nội tâm vắng lặng và trong sạch qua pháp hành thiền. 


Thiện hay ác là thiện ác từ trong tâm, trong ý nghĩ ngay khi 
tâm ấy, ý nghĩ ấy chưa bộc lộ qua lời nói vàha2nh động nơi 
thân. Từ trong tâm khởi lên ý nghĩ ác mà không được sự 
ngăn chặn kịp thời, thì sớm muộn lời nói ác và hành động ác 
cũng nối tiếp theo sau, dẫn tới quả khổ không thể tránh 
khỏi. 

Hàng ngày chúng ta phải tu tập tâm, quán sát tâm, phòng 
hộ tâm, bất cứ một ý nghĩ bất thiện nào khởi lên đều phải 
được lập tức đoạn trừ. Nhờ vậy, dần dân tâm ta sẽ trở nên 
thuần thiện và trong sáng. Tâm thiện thì sống hạnh phúc an 
lạc. Tâm sán thì thấy được vạn pháp như thật- thấy được 
Đạo, thấy được chân lý. Những gì làm cho tâm ta mời tối? 
Đó là ý nghĩ và hành động bất thiện, những dục vọng thấp 
hèn. Nếu thường xuyên tu tập tâm xa lìa các ác, bất thiện 
pháp, xa lìa tham dục thì tâm sẽ sáng chói như “trăng thoát 
mây che”. Muốn đoạn trù và xa lìa các dục chúng ta phải 
biết các dục bắt nguồn từ tham sân si tác động vào thân 
tâm của ta như thế nào. Đức Phật đã dạy “vị ngọt” của các 
dục là niềm vui do sự thoả mãn dục vọng tạm thời: 


“Này các Tỷ kheo, thế nào là vị ngọt của các dục? Các sắc 
pháp do nhãn căn nhận thức, khả ái, khả lạc, khả ý....hấp 
dẫn, các tiếng do nhĩ căn nhận thức, các hương do tỷ căn 
nhận thức, các xúc do thân căn nhận thức, khả ái, khả lạc, 
khả ý....hấp dẫn”[2] 


Nhưng dục vọng vô cùng tạm bợ và nguy hiểm, dẫu có đạt 
được cũng như người uống nước muối, càng uống càng thêm 


khát. Do vậy Đức Phật khuyên chúng ta xuất ly các dục, 
thay thế “vị ngọt” tạm bợ và thấp hèn của dục bằng niềm 
vui giải thoát của lòng từ và thiền định, đảm bảo cho chúng 
ta một trạng thái tâm hồn an nhiên tự tại. Mục đích của 
Thiền tập là nhằm đạt tới một sự bình tĩnh nội tâm thường 
xuyên và ngày càng đi sâu vào tâm thức nhằm để thấy rõ 
bản thân mình và làm chủ bản thân mình. 


Đức Phật dạy trong kinh Tạp A Hàm: Đã từ lâu, tâm của con 
người bị tham sân sỉ làm ô nhiễm. Bợn nhơ tỉnh thần làm 
cho tâm của chúng sanh ô nhiễm. Cần gội rửa tâm làm cho 
tâm trong sạch. 


Lối sống của người Phật tử là một tiến trình tích cực nhằm 
thanh lọc thân, khẩu, ý. Đó là lối tự thanh lọc, tự trau dồi, tự 
phát triển nhằm tự mình chứng ngộ. Điểm chính yếu là 
thành quả thâu đạt được chứ không phải là lối tranh luận 
triết học hay trừu tượng hợp lý. Pháp hành Thiền trong Phật 
giáo không nhằm hội nhập với một Đấng tối thượng cũng 
không nhằm chứng đạt những chứng nghiệm huyền bí mà 
nhằm thành tựu trạng thái tâm vắng lặng và tuệ minh sát, 
tiến tới mục tiêu duy nhất là tâm giải thoát ra khỏi mọi trói 
buộc. Lối sống của Đạo Phật là lối sống tôn giáo hướng nội 
và biện tâm. Hướng nội là để quân bình tâm, quân bình 
hướng ngoại, chứ không phải từ bỏ hướng ngoại. Lý do là vì 
nội tâm của con người chứa đầy những bí ẩn mà con người 
không hiểu, không biết tới mức phủ nhận tâm cho rằng chỉ 
có vật chất. Bộ não tiết ra tư tưởng như gan tiết ra mật (le 


cerveau sécrète là pensée comme le foie sécrete là bile), 
tuy rằng chưa có nhà khoa học nào phát hiện ra cơ chế bộ 
óc tiết ra tư tưởng như thế nào. Do đó mà trong một thời 
gian dài, môn tâm lý học đã bị coi nhẹ ở phương Tây- Một 
môn khoa học mà theo sự đánh giá chung của người phương 
Tây vẫn đang ở thời kỳ phôi thai, ấu trĩ. Như lời phê phán 
của một nhà báo Mỹ (được trich dẫn trong một bài báo): 


“Về môn vật lý học, người Mỹ đang ở thời đại nguyên tử, 
nhưng về môn tâm lý học, người Mỹ đang ở thời đại đồ đá” 


Nếu chúng ta không biết tự mình chế ngự tâm, cân bằng hai 
xu thế hướng nội và hướng ngoại thì hậu quả là ta không 
làm chủ được bản thân mình sẽ bị ngoại cảnh chi phối. Sự 
vật khó mà nhận thức như là nó thật sự đang là, mà sai lầm 
qua hoả mù của nội tâm dao động mạnh. Thậm chí phản 
ứng tâm lý có thể dẫn đến những hành động điên đảo, xuất 
phát từ những xung động bản năng mãnh liệt và đáng sợ. 
Vấn đề này thường xảy ra ở các nền văn hoá hữu ngã. 


Lối sống tôn giáo hướng nôi nếu được thực hành thường 
xuyên và có ý thức sẽ giúp chúng ta luôn luôn tỉnh táo, điều 
hoà được thân tâm, điều hoà tốt đẹp mối quan hệ giữa con 
người và xã hội. Phương pháp hành thiền của Phật giáo 
cũng nhằm mục đích đó. 


Từ ngữ “biện tâm” ở đây nhấn mạnh lối sống của người Phật 
Tử không chỉ là hướng nội mà còn phải biện tâm, nghĩa là 


tìm hiểu tâm, cải tạo tâm, điều hoà tâm, biết dụng tâm một 
cách tốt đẹp. Từ ngữ “biện tâm” được vua Trần Thái Tông, 
một nhà nghiên cứu Phật học lỗi lạc thể hiện trong tác phẩm 
“Khoá Hư Lục” với nội dung như sau: 


“Mặc vấn đại ẩn, tiểu ẩn, bất câu tăng tục, hưu biệt tại gia, 
xuất gia, chủ yếu biện tâm, bổn vô nam nữ, hà tư trước 
tướng? Nghĩa là”:”Không kể là sống ẩn dật trên núi hay là 
sống giũa thị thành, không kể là tăng hay tục, không phân 
biệt tại gia hay xuất gia, chỉ cốt biện tâm, vốn đã không có 
phân biệt nam nữ, sao lại còn chấp tướng?” 


Đạo Phật thật sự là đạo bình đẳng để tất cả mọi người có 
thể nương theo tu học. Cốt yếu của sự tu hành là hướng 
nội, biện tâm, tìm hiểu tâm, cải tạo tâm, sử dụng tâm luôn ở 
trạng thái chú tâm tỉnh giác. Con người phải hiểu sự thật 
của chính mình và biết điều phục tâm mình để đạt an lạc 
hạnh phúc ngay trong hiện tại. 


“Người tâm không ái dục, 
Không bị sân nhuế hành 
Vượt trên mọi thiện ác 
Tỉnh giác được an vui” [3] 


Là người trí phải biết điều hoà tâm, làm chủ tâm mình. Phải 
biết rõ sự sinh khởi, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của 
từng trạng thái tâm thức khởi lên dù rất vi tế. Đức Phật 
không thể nào được cầu thấy qua sắc tướng, hình ảnh hay 


được ban phúc giáng hoạ như bất kỳ một đấng Thần linh 
nào. Chỉ có sự nỗ lực tu tập, với thiển định, với nội tâm 
trong sạch, vắng lặng, thoát khỏi mọi nhơ bẩn của tham sân 
si thì đó chính là thấy được Đức Phật. Chính vì vậy mà khi 
Vua Trần Thái Tông lánh len núi Yên Tử để cầu Phật thì quốc 
sư Viên Chứng đã nói với Vua: 


“Trong núi không có Phật. Phật chỉ có trong tâm. Lòng lắng 
mà biết thì đó là Phật, Nay nếu vua ngộ cái tâm ấy thì lập 
tức thành Phật, không phải khổ cầu bên ngoài”[4] 


(“Sơn bản vô Phật, duy tồn hồ tâm, tâm tịch nhi trị, thị danh 
chân Phật. Kim bệ ngộ thử tâm, tắc lập địa thành Phật, vô 
khổ ngoại cầu dã”) 


Xã hội chúng ta đang sống là một xã hội mà khắp nơi làn 
sống của vật chất thế tục đang ngự trị. Nhưng thật sự cũng 
có những làn sóng ngầm cũng rất mạnh mẽ đang chảy 
ngược lại, đó là những làn sóng của truyền thống tốt đẹp 
của văn hoá dân tộc và đạo đức dân tộc, là làn sóng của 
những chân giá trị tâm linh siêu việt đạt được từ cuộc sống 
thiền tập, biện tâm, vị tha và vô ngã. 


Trên đây là những gì của nội dung mà người viết muốn nói 
đến qua những đề tài luận văn: “Vài nét về tâm lý học phổ 
thông và tâm lý học Phật giáo”. Vấn đề sẽ được sáng tỏ hơn 
nhiều nếu được khảo sát qua các công trình biên khảo 
khác. Phải chăng tâm lý học Phật giáo cần được đưa vào 


trong nội dung ngành tâm lý học của học đường ngày nay? 


TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ TRÍCH DẪN 

Trung bộ kinh tập I. HT Minh Châu dịch. Viên Nghiên Cứu 
Phật Học Việt Nam 1992 

Tập A Hàm tập I Thiện Siêu, HT Thanh Từ. Viện Nghiên Cứu 
Phật Học Việt Nam 1993 

Thi kệ Pháp Cú Kinh. Narada. Tịnh Minh dịch 1995 

Thích Nhất Hạnh. Vấn đề nhận thức trong duy thức học. Lá 
Bối 1989 

Thích Chơn Thiện. Phật học Khái Luận . Ban Giáo Dục Tăng 
Ni 1993 

Thích Phước Sơn. Phương pháp khoa học của duy thức. 
Trường CCPHVN 1995 

Thích Nhất Hạnh. Giảng Luận duy biểu học. Lá Bối. 1996 
Thích Chơn Thiện. Lý thuyết nhân tính qua Kinh Tạng Pàii. 
Luận án Tiến Sĩ Phật học 1996 

Lê Nin. Chủ nghĩa Duy Vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phe 
pháp. Sự thật 1963 

Lê Nin toàn tập. Tập 14, Nhân Dân 1957 

Lên Nin toàn tập tập 18. Nhân dân 1957 

Tâm lý học (sách giáo khoa dùng trong các trường CĐSP) 
Phạm Minh Hạc, Phạm Tất Dong, Phạm Hoàng Gia, Đặng 
Xuân Hoài, Nguyễn Đức Minh, Trần Trọng Thuỷ 1992) 

Tâm lý học đại cương. ĐHSP Hà Nội 1975 

Tâm lý học. Thái Trí Dũng, Trân Văn Thiện, Vũ Thị Phượng. 
ĐHKT TP Hồ Chí Minh 1995 

Khoa học và nghệ thuật giao tiếp. PGS. Tiến sĩ Trần Tuấn Lộ, 


Tổng hợp Đồng Tháp 1995 

Giáo trình tâm lý học. Trần Trọng Thuỷ ĐHSP 1978 

Tâm lý học tập II. Bùi Ngoc Oánh, Nguyễn Hữu Nghĩa, Triệu 
Xuân Quýnh. Trưởng ĐHSP Tp HCM 1995 

Bài giảng môn học Thắng pháp tập yếu luận. TT Thích Chơn 
Thiện 

Các bài giảng về bộ môn tâm lý học của GS Trần Tuấn Lộ 
Các bài giảng về bộ môn Tôn Giáo học. GS Minh Chi 

James Driver, A Dictionary of psychology, London. Penguin 
Books 1952 

Dagobert Runes. Dictionary of Phylosophy. New Jersey little 
field. Adams & Co USA 1963 

How to live without fear and worry ¡in the present life. K.Sri 
Dhammanada 1995 

Tr. V. Murti. The central Phylosophy of Buddhism. Thích Đức 
Minh dịch. Phật học Viện Hải Đức. 


[1] Kinh Pháp Cú câu 276 

[2] Đại Kinh Khổ Uẩn. Trung Bộ kinh I Tr. 143 
[3] Pháp Cú. Câu 39 

[4] Bài tựa Thiền Tông Chỉ Nam 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: www.quangduc.com 
Được bạn: nhk1978 đưa lên 
vào ngày: 22 tháng 7 năm 2004 


